Quà Ngài Để Lại 





SG ¬.—~¬ 
` s“ 


/ ` 
2S. `... 


Di Sản Giáo Pháp Của Phra Ajaan Dune Atulo 





Quà Ngài Để Lại 
Di Sản Giáo Pháp Của Phra AJaan Dune Atulo 


Biên soạn bởi 
Phra RaJavarakhun Somsak Pandito 


Dịch từ tiếng Thái bởi 
Thanissaro Bhikkhu 
(Geoffrey DeGraff) 








= = 


ĐHKA A7AAN DUVE ATUIO 
1666-1963 


— 





. rà ¬- “`. xs 


1 


ĐHKA A7AAN DUVE ATUIO 
1866-1963 





Đức vua Bệ hạ và Hoàng hậu thực hiện chuyến thăm cá nhân đến 
Luang Pu tại Wat Burapha, tỉnh Surin, ngày 18 tháng 12, 1979. 





Đức vua Bệ hạ và Hoàng hậu thực hiện chuyến thăm cá nhân đến 
Luang Pu tại Wat Burapha, tỉnh Surin, ngày 18 tháng 12, 1979. 


* MỘT PHÁC HỌA TIỂU SỬ 


AJaan Dune Atulo sinh ngày mùng 4 tháng 10 năm 
1888 ở bản Praasaat, huyện Muang, tỉnh Surin, Thái Lan. 
Ở tuổi 22 ngài xuất gia ở thị trấn của tỉnh. Sáu năm sau 
đó, thất vọng với cuộc sống của một sư chùa không học 
thức, ngài bỏ đi tu học ở Ubon Ratchathanl, nơi ngài làm 
quen với AJaan Singh Khantiyagamo và đã tái thọ giới ở 
hệ phái Dhammayut. Không lâu sau đó, ngài và AJaan 
Singh gặp được Ajaan Mun Bhuridatto, người vừa mới 
trở về vùng Đông Bắc sau nhiều năm đi du hành. Ấn 
tượng với Giáo Pháp của AJaan Mun và với phong thái 
của ngài, cả hai Tỳ-kheo đều từ bỏ việc học tập của họ và 
bắt đầu cuộc đời chu du hành thiền dưới sự hướng dẫn 
của ngài. Và như thế họ là hai đệ tử đầu tiên của AJaan 
Mun. Sau 19 năm đi chu du khắp các núi rừng của Thái 
Lan và Campuchia, AJaan Dune nhận được lệnh từ các 
chư tăng bề trên để phụ trách một tu viện kết hợp giữa 
học tập và tu hành ở Surin. Cũng bởi vậy ngài đã đảm 
nhận chức vụ trụ trì của Wat Burapha, một ngôi chùa ở 
tại trung tâm thị trấn vào năm 1934. Và ngài ở lại đó cho 
đến khi qua đời vào năm 10983. 

Là một trong những đệ tử kỳ cựu nhất của truyền 
thống Thiền rừng sáng lập bởi AJaan Mun, AJaan Dune 
được biết đến rộng rãi với cái tên Luang Pu, một từ thể 
hiện sự kính trọng và trìu mến sâu sắc, có nghĩa là "Cha 
già kính mến." 


* GIỚI THIỆU 


Nhiều người đã hỏi xin các bài pháp của Luang Pu, 
với nguyện vọng để được đọc chúng hoặc lắng nghe 
chúng, và tôi phải thực lòng thú nhận rằng các bài thuyết 
pháp của Luang Pu là cực kỳ hiếm hoi. Đấy là bởi ngài 
không bao giờ cho những bài pháp theo kiểu trịnh trọng 
hay giảng thoại điều gì đó quá lâu. Ngài đơn giản chỉ dạy 
thiền, khuyên răn học trò, trả lời câu hỏi, hoặc đàm luận 
Giáo Pháp với các bậc Ty-kheo trưởng lão khác. Ngài 
thường nói theo một cách mà ngắn gọn, cẩn thận, và 
thẳng tới vấn đề. Thêm vào đó, ngài không bao giờ giảng 
pháp ở các buổi lễ trang trọng. 

Vậy nên để đáp lại những nguyện vọng và sự quan 
tâm mà nhiều người đã dành cho Giáo Pháp của Luang 
Pu, tôi đã biên soạn cuốn sách về những lời dạy ngắn của 
ngài này—những sự thật thuần tuý ở tầm mức cao nhất, 
những bài học và lời khuyên răn ngài dành cho học trò 
của mình, những trả lời câu hỏi, những câu nói của Đức 
Phật lấy từ Kinh Điển mà ngài luôn thích được trích dẫn. 
Bởi tôi đã sống cùng ngài trong một thời dài, cho tới tận 
ngày cuối của ngài, nên tôi đã gom nhặt ở đây những lời 
nói rút ra từ trí nhớ của mình hoặc là từ sổ ghi chép cá 
nhân. Tôi cũng đã thêm vào đó các sự kiện, địa điểm, và 
những con người liên quan để những đoạn văn trở nên 
dễ hiểu và thú vị hơn với bạn đọc. 

Cũng đáng để lưu ý—và đáng kinh ngạc—là rằng ngay 
cả dù Luang Pu thường không nói, hoặc nói ít nhất có 
thể, nhưng ngài vẫn rất nhạy bén và tỉnh anh trong cách 
biểu đạt của mình, chưa bao giờ đi chệch mục tiêu ngài 
muốn nói. Lời của ngài vắn tắt nhưng đầy ý nghĩa, mỗi 
câu nói đều chứa đựng một thông điệp hoàn chỉnh tự 
trong chính nó. Giống như kiểu là ngài đang thôi miên 
người nghe của mình, khiến họ phải suy ngẫm lời ngài 
thật lâu với những tư duy sâu sắc nhất của mình. 


Bạn đọc ở đây—để ý thấy một vài đoạn trong sách chứa 
đựng những lời dạy rất đỗi bình thường, một số khác thì 
hóm hỉnh, và một số nữa là những sự thật thuần tuý ở tâm 
mức cao nhất—có thể thắc mắc rằng tại sao chúng không 
được sắp xếp theo thứ tự từ thấp lên cao, hay từ dễ đến 
khó. Lý do mà tôi không sắp xếp như vậy là bởi mỗi đoạn 
văn đều hoàn chỉnh trong một trang giấy, và tôi muốn 
được làm đa dạng các bối cảnh được nhắc đến. Nếu như 
đây là không phù hợp, không thích đáng, hay là saI sót ở 
bất cứ điều gì, tôi xin kính mong các quý độc giả lượng thứ 
cho tôi, một tác giả với rất ít sự hiểu biết. 


Phra Khru Nandapafiabharana 
(hiện tại, Phra Bodhimandarmuni) 
Mùng 1 tháng 7, 19685 


Quà Ngài Đề Lại 1 
* MỘT BÀI PHÁP CHÀO MỪNG 


Vào ngày 18 tháng 12 năm 197o, Đức vua Bệ hạ và 
Hoàng hậu thực hiện một chuyến thăm cá nhân đến 
Luang Pu. Sau khi hỏi thăm tới tình hình sức khoẻ và sự 
bình an của ngài, lúc cùng bàn luận về Giáo Pháp, Đức 
vua đặt ra một câu hỏi: "Khi buông bỏ các ô nhiễm, cái 
nào nên được buông bỏ trước tiên?” 

Luang Pu trả lời, 


“Tất cả các ô nhiễm đều khởi lên ở trong tâm, tập 
trung ngaqụ ở tại tâm, bất cứ ô nhiễm nào sinh khởi 
trước, các đó phải được buông bỏ trước.” 


Quà Ngài Đề Lại 
* KHÔNG KHÁNG CỰ 


Mỗi lần, sau khi Hoàng gia đến thăm Luang Pu và đã 
đạt được mục đích của cuộc viếng thăm, lúc xin phép ra 
về, Đức vua thường nói, "Chúng tôi thỉnh cầu rằng ngài 
hãy giữ cho năm uẩn của mình tiếp tục trong hơn một 
trăm năm, để mang lại cho nhân dân một đối tượng để 
tôn kính. Liệu ngài có thể chấp nhận yêu cầu này của 
chúng tôi không?” Mặc dù đây chỉ là một phép lịch sự, và 
là cách của Nhà vua để chúc phúc cho Luang Pu, nhưng 
Luang Pu không dám nhận lời, bởi ngài không thể kháng 
cự được bản chất của các pháp, nên ngài đáp lại, 


“Tôi e rằng mình không thể nhận lời, bởi điều đó còn 
tuù thuộc uào bản chất của các pháp tự chúng đến uà 
đi.” 


2 


Quà Ngài Đề Lại 3 
* VẺỀ BÓN SỰ THẬT CAO QUÝ 


Một vị Tỳ-kheo lớn bậc thuộc một truyền thống thiền 
đến đảnh lễ Luang Pu vào ngày đầu tiên của mùa an cư 
1956. Sau khi đưa ra chỉ dẫn và giảng giải cho vị ấy một 
vài điểm thâm sâu của Giáo Pháp, Luang Pu đã tóm tắt 
bốn sự thật cao quý như sau: 


“Cái tâm hướng rq ngoài... 
là nguuên nhân của khổ. 

Kết quả của cái tâm hướng ra ngoài... 
là khổ. 

Cái tâm nhìn thấu cái tâm... 
là con đường. 

Kết quả của cái tâm nhìn thấu cái tâm... 
là sự chấm dứt của khố.” 


Quà Ngài Đề Lại 
* NĂM NGOÀI VÀ VƯỢT TRÊN KHỎI NGÔN NGỮ 


Một vị cư sĩ am hiểu đạo đang trao đổi với Luang Pu, 
nói rằng, "Con thực sự tin rằng trong thời đại này của 
chúng ta, không phải chỉ có một số ít các vị tu hành mà 
đã thành tựu trong tu tập và đạt tới con đường, đạo quả, 
và Niết Bàn. Nhưng tại sao họ không công khai những trí 
tuệ này cho mọi người, để những ai quan tâm đến việc 
thực hành có thể biết được về tầm mức Giáo Pháp mà họ 
đã chứng ngộ, như một cách để khích lệ và thêm hi vọng 
cho những người này để họ thêm tinh tấn và nỗ lực đến 
hất khả năng của mình?” 

Luang Pu đáp, 


“Những người đã giác ngộ không nói uề những gì họ 
đã giác ngộ, bởi nó nằm ngoài uà 0uượt trên khỏi ngôn 
ngữ. ” 


4 


Quà Ngài Đề Lại 5 

* LỜI CẢNH TỈNH CHO VỊ TỲ-KHEO DẺ DUÔI 
Vị Tỳ-kheo sống dễ duôi chỉ đơn giản là đếm những 
giới luật ghi ở trong sách, tự hào với bản thân rằng mình 


có đủ cả 227 học giới. 


“Nhưng còn số lượng thực sự mà uị ấu có chủ định 
gìn giữ, chúng là bao nhiều?” 


Quà Ngài Đề Lại 
* CÓ THẬT, NHƯNG LẠI KHÔNG THẬT 


Có một điều thông thường là khi những người hành 
thiền bắt đầu thấy được kết quả, họ có thể có những nghỉ 
ngờ về trải nghiệm của mình—chẳng hạn, khi họ gặp 
phải những hình tưởng khác lạ hay bắt đầu trông thấy 
những phần cơ thể của mình. Nhiều người đi đến Luang 
Pu, nhờ ngài giải đáp những khúc mắc nghỉ ngờ và cho 
họ lời khuyên về phương thức để tiếp tục thực hành. Và 
rất nhiều người khi đến, kể rằng lúc ngồi thiền, họ trông 
thấy thiên đường, địa ngục, hay cả những cung điện của 
chư thiên, hoặc họ nhìn thấy hình ảnh của Đức Phật hiện 
ra ngay trong cơ thể của mình. "Những gì nhìn thấy liệu 
có phải thật?” họ thường hỏi. 

Và Luang Pu trả lời, 


“Những gì ta thấu là có thật, nhưng những gì ta nghĩ 
là ta thấu thì không.” 


6 


Quà Ngài Đề Lại „ 
* BUÔNG BỎ CÁC HÌNH TƯỞNG 


Người hỏi sau đó thường hỏi tiếp: "Ngài nói rằng tất 
cả những hình tưởng này đều ở bên ngoài, rằng ta chưa 
thể dùng nó vào bất cứ việc gì, và nếu ta chỉ đơn giản là 
dính mắc vào những hình tưởng đó, thì sẽ không thể tiến 
bước thêm được gì nữa. Thì liệu có phải do con đã ở quá 
lâu với những hình tưởng này nên con không thể tránh 
khỏi chúng? Bởi mỗi lần con ngồi xuống hành thiền, 
ngay khi cái tâm bắt đầu thu tập lại, nó đi thẳng tới 
những hình tưởng đó. Xin ngài hãy cho con một lời 
khuyên để con có thể buông bỏ những hình tưởng này 
một cách có hiệu quả ạ.” 

Luang Pu trả lời, 


“ồ, một uài hình tưởng đó có thể rất hấp dẫn uà uô 
cùng lôi cuốn, nhưng nếu ta bị mắc kẹt ở ngau tại đấu 
thì chỉ uống phí thời gian, một cách rất đơn giản để 
buông bỏ chúng là không nhìn uào những gì mà mình 
trông thấu, mà nhìn uào những gì mà đang thực hiện sự 
trông thấu ấu. Sau đó thì những gì mà mình không 
muốn thấu tự nó sẽ biến mất đi.” 


Quà Ngài Đề Lại 
* ĐÈU Ở BÊN NGOÀI 


Vào ngày mùng 10 tháng 12 năm 1981, Luang Pu đến 
tham dự buổi lễ thường niên tổ chức ở Wat 
Dhammamongkon tại đường Sukhumvit, thủ đô 
Bangkok. Một số lớn những phụ nữ xuất gia gieo duyên 
của một trường cao đẳng sư phạm gần đó, đến để trao đổi 
về thành quả của việc họ hành thiền vipassana, họ nói với 
ngài rằng khi tâm họ lắng xuống, họ thấy một hình ảnh 
của Đức Phật hiện lên trong tâm mình. Một vài người kể 
rằng họ trông thấy cung điện của chư thiên đang chờ đợi 
mình, một số khác thì nhìn thấy được cả tháp xá lợi của 
Đức Phật. Tất cả họ đều có vẻ tự hào về những thành 
công của mình trong việc hành thiền vipassana. 

Luang Pu nói, 


“lất cả những điều xuất hiện ra để cho mấu người 
thấu đều uẫn ở bên ngoài. Mấu người thực sự không thể 
lấu chúng làm nơi nương tựa uững chắc cho mình một 
chút nào.” 


8 


Quà Ngài Đề Lại 9 
+ DỪNG LẠI ĐỀ BIẾT 


Vào tháng ba năm 1964, một số lớn các Tỳ-kheo, cả 
giới học giả lẫn giới hành giả —một phái đoàn "Hoằng 
Pháp" đầu tiên—đến đảnh lễ Luang Pu và xin ngài những 
chỉ dạy và lời khuyên để họ có thể áp dụng trong công 
cuộc truyền bá Giáo Pháp. Luang Pu dạy cho họ Giáo 
Pháp ở tầm mức tột cùng, cả để cho họ dạy người khác 
và cả để cho họ tự mình thực hành sao cho có thể đạt tới 
chân lý sánh ngang với tầm mức ấy. Lúc tổng kết, ngài 
tặng cho họ một mẩu trí tuệ để lấy về suy ngẫm: 


“Dù có nghĩ nhiều, ta uẫn không biết. 
Chỉ khi dừng nghĩ, thì ta mới btết. 
Nhưng uẫn phải nghĩ, để ta được biết.” 


Quà Ngài Đề Lại 10 
* THÀNH TỰU HOẶC HUỶ HOẠI 


Cùng vào dịp ấy, Luang Pu cũng cho những nhà 
hoằng pháp này một lời nhắc nhở, ở một điểm nói rằng, 


“Khi mấu người đi ra ngoài truuền bá uà phổ biến 
Giáo Pháp của Đức Phật, sẽ một là rmnang lại thành tựu 
cho Đạo, hoặc hai là đem đến sự huỷ hoại của nó. Lú do 
để tôi nói như uậu là bởi uì mỗi cá nhân trong bất cứ 
phái đoàn truuền giáo nào thì chính là nhân tố quuết 
định. Nếu khi đi, mấu người hành xử theo một cách 
đứng đắn, luôn ghỉ nhớ trong đầu một điều rằng mình 
là người xuất gĩa, uới những chuẩn rnực uà đạo đức phải 
phù hợp uới những gì thuộc uề một nhà tu hành, thì 
những ai gặp được mấu người, nếu chưa có đức tin, họ 
sẽ sinh khởi đức tin. Còn uới những người uốn đã có đức 
tin, đạo hạnh của mấu người sẽ làm tăng trưởng đức tin 
của họ. Còn uới những uị Tù-kheo nào hành xử theo 
chiều ngược lại, thì sẽ huỷ hoại đức tin của những a1 uốn 
đã có đức tin, uà khiến những người chưa có đức tin lại 
càng tránh xa khỏi Đạo. Vậu nên tôi đề nghị mấu người 
hãu rạch ròi trong cả hiểu biết uà hành uì của mình. 
Đừng có phóng dật hau dễ duôi. Những gì mấu người 
dạu người khác làm, mấu người cũng phải tự mình làm 
theo, để qua đó trở thành một tấm gương cho họ.” 


Quà Ngài Đề Lại 11 


+ Ở TÂM MỨC TỘT CÙNG 
KHÔNG CÒN ƯỚC MUÓN 


Trước mùa An cư năm 1953, Luang Phaw Thaw, một 
người họ hàng của Luang Pu, ông xuất gia muộn trong 
đời, và vừa mới trở về sau nhiều năm vân du cùng với 
Ajaan Thate và Ajaan Saam ở tỉnh Phang-nga. Ông đến 
đảnh lễ Luang Pu và muốn học hỏi thêm về việc hành 
thiền. Ông nói chuyện thân tình với Luang Pu: "Giờ tôi 
thấy ngài đã xây cả một ngôi đền và một chánh điện to 
đẹp này, chắc hẳn ngài đã gặt hái được thật nhiều phước 
báu." 

Luang Pu trả lời, 


“Những gì tôi xâu là xâu uì lợi ích cho số đông, uì sự 
tốt đẹp cho đời, cho đền, cho đạo, thế thôi. Còn uề gặt hái 
phước báu, thì liệu tôi còn muốn được gì uới loại phước 
báu thế nàu?” 


Quà Ngài Đề Lại 12 
* DẠY CHO VỊ ẤY MỘT BÀI HỌC? 


Sáu năm đã qua kể từ khi chiến tranh thế giới thứ hai 
kết thúc, di sản của cuộc chiến vẫn để lại ở sự đói nghèo 
và khó khăn gây ra bởi sự thiếu thốn lương thực và vật 
phẩm, chúng tác động đến mọi nhà. Cụ thể là có một sự 
thiếu thốn rất lớn về vải vóc. Nếu một vị Tỳ-kheo hay Sa- 
đi nào mà có đủ trọn một bộ y, vị ấy hắn là người may 
mắn. 

Khi đó tôi là một trong số lớn các Sa-di sống cùng với 
Luang Pu. Một ngày nọ, Sa-di Phrom, lại một người cháu 
khác nữa của Luang Pu, trông thấy Sa-di Chumpon đang 
mặc một bộ y đẹp và mới, vị ấy liền hỏi, "Ông lấy ở đâu 
ra bộ y mới này vậy?”, Sa-di Chumpon bảo vị ấy: "Đang 
đến lượt tôi theo hầu Luang Pu. Ngài thấy y của tôi rách, 
nên ngài cho tôi một bộ mới." 

Vậy nên khi đến lượt Sa-di Phrom phải xoa bóp chân 
cho Luang Pu, vị ấy mặc chiếc y rách, với chủ ý rằng chắc 
là mình cũng sẽ được một bộ y mới. Khi vị ấy đã hoàn 
thành bổn phận của mình và chuẩn bị rời khỏi, Luang Pu 
phát hiện thấy vết rách ở trên y, và chợt động lòng 
thương xót tới người cháu trai. Ngài liền đứng dậy, mở 
cửa tủ, lấy một cái gì đó rồi đưa cho người cháu tral, và 
nói, 


“Đâu. Khâu nó lại. Và đừng có đi lăng xăng ra ngoài 
mặc cái bộ ụ rách hết cả ra như Uậu.” 


Thất vọng, Sa-di Phrom đành phải nhanh chóng nhận 
lấy kim và chỉ từ tay của Luang Pu. 


Quà Ngài Đề Lại 13 
* TẠI SAO HỌ KHỎ? 


Một người phụ nữ trung niên đến để đảnh lễ tới 
Luang Pu. Bà trình bày về hoàn cảnh của cuộc đời mình, 
nói rằng bà có một chỗ đứng tốt trong xã hội, và bản thân 
không thiếu thốn bất cứ điều gì. Nhưng bà vẫn thấy 
phiền não, bởi đứa con trai của bà, hắn đã trở nên hỗn 
xược, bừa bãi, và rơi vào đủ mọi thứ trò tiêu khiển tai 
hại. Hắn phung phí gia tài của cha mẹ, và làm tổn 
thương trái tim của cha mẹ theo một cách mà lớn hơn 
rất nhiều so với những gì họ có thể chịu đựng. Bà xin 
Luang Pu chỉ bảo cho bà một phương cách để làm nhẹ đi 
những khổ não trong mình, và cả làm thế nào để thằng 
con trai từ bỏ việc đi theo con đường xấu ác kia. 

Luang Pu cho bà một vài lời khuyên về những vấn đề 
này, đồng thời ngài dạy bà cách để làm yên lặng tâm trí 
và cách để buông bỏ. 

Sau khi bà ấy ra về, ngài nhận xét, 


“Con người thời nau khổ uì suụ nghĩ.” 


Quà Ngài Đề Lại 14 
s* NHỮNG LỜI CẢM HỨNG 


Luang Pu tiếp tục với một bài pháp, nói rằng: "Của 
cải vật chất trong thế gian này luôn sẵn có theo một cách 
mà hoàn toàn trọn vẹn. Những người thiếu năng lực và 
trí tuệ thì không thể sở hữu được chúng, thế nên họ gặp 
nhiều khó khăn trong việc tự lo cho bản thân. Những 
người có năng lực và trí tuệ thì lại có thể sở hữu những 
thứ giá trị của thế gian với số lượng lớn, làm cho cuộc 
sống của họ được tiện nghi và thoải mái trong mọi hoàn 
cảnh. Còn với những bậc cao quý, họ cố gắng rèn luyện 
bản thân sao cho có thể đạt được giải thoát khỏi tất cả 
những điều đó, chạm được tới trạng thái nơi họ không 
còn bất cứ thứ gì, bởi vì— 


“Trên bình diện của thế gian, ta có những thứ mà ta 
có. Trên bình điện của Giáo Pháp, ta có những thứ rmnà 
ta không có.” 


Quà Ngài Đề Lại 15 
* LẠI NỮA NHỮNG LỜI CẢM HỨNG 


“Khi ta có thể tách rời cái tâm khỏi những dính mắc 
của nó với mọi sự, cái tâm lúc ấy sẽ không còn trói buộc 
với phiền não. Dù những hình ảnh, âm thanh, mùi 
hương, mùi vị, hay xúc chạm, là tốt hay xấu thì đều tuỳ 
thuộc vào việc cái tâm đi ra ngoài thế nào rồi nhào nặn 
chúng thế ấy. Khi cái tâm thiếu đi trí tuệ, nó hiểu lầm 
mọi sự. Khi nó hiểu lầm, nó trở nên sĩ mê với những thứ 
mà trói buộc cả về thể chất lẫn tỉnh thần. Những quả xấu 
và ác nghiệp mà ta phải chịu đựng về mặt thân thể, đó là 
những điều mà ở một mức độ nào đó, người khác có thể 
giúp ta nhẹ bớt. Nhưng với quả xấu mà có ở trong tâm, 
những thứ mà cái tâm phải chịu sự đày đoạ do bởi tham 
ái và uế trược, thì chúng là những điều mà ta phải tự 
mình học lấy cách giải thoát cho bản thân.” 


“Những bậc cao quú đã tự giải phóng mình khỏi 
những tác động xấu của cả hai, thế nên tại sao mà đau 
khổ uà phiền não không thể chỉnh phục được họ.” 


Quà Ngài Để Lại 16 
% VẤN LẠI NHỮNG LỜI CẢM HỨNG 


“Khi một người đã cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, đó là 
biểu tượng cho việc vị ấy trở thành một Tỳ-kheo. Nhưng 
điều ấy chỉ được tính như là ở bên ngoài. Chỉ khi vị ấy đã 
cạo bỏ được các rối ren tinh thần—tất cả những xúc cảm 
tiêu cực—ra khỏi tâm của mình, thì lúc đó ta mới có thể 
gọi vị ấy là một Tỳ-kheo ở tầm mức bên trong.” 


“Khi cái đầu đã được cạo, những kí sinh trùng như 
chấu rận không thể lấu đó làm nơi cư ngụ được. Cũng 
như uậu, khi cát tâm đã được tự do giải thoát khỏi 
những uấn uương uà 0uọng tưởng, khổ đau sẽ không thể 
nào cư ngụ ở đấu được. Khi điều nàu trở thành trạng 
thái tâm bình thường của ta, thì lúc ấu ta mới có thể 
được gọi là một Tù-kheo đích thực.” 


Quà Ngài Đề Lại 17 
* TỈNH THỨC LÀ NHƯ THẺ NÀO 


Vào ngày 31 tháng 3 năm 1978, Luang Pu được mời 
đến để giảng ở Bangkok. Ở trong một buổi nói chuyện về 
Pháp, một vài vị cư sĩ bày tỏ sự phân vân của mình về 
“Buddho” (tỉnh thức) là như thế nào. Luang Pu tử tế trả 
lời họ: 


“Khi thiền, đừng đưa tâm của mình ra ngoài. Đừng 
bó buộc uào bất cứ hiểu biết nào hết. Bất kể hiếu biết nào 
ta có được nhờ sách uở haụ từ thầu dạu, đừng có mang 
nó uào để làm rối thêm Tnọi thứ. Cắt bỏ hết tất cả các 
Uuướng bận, uà khi thiền, hãu để toàn bộ những hiểu biết 
của mình đến từ những gì đang diễn ra ở tâm trí. Khi 
cái tâm tĩnh lặng, ta sẽ tự mình biết được. Nhưng ta 
phải Hếp tục thiền cho thật nhiều. Khi thời điểm đến cho 
mọi thứ phát triển, chúng sẽ tự đến. Bất kể điều gì ta 
biết, hãu để chúng đến từ chính tâm ta. 

Những hiểu biết đến từ một cái tâm tĩnh lăng là uô 
cùng uï tế uà thâm sâu. Nên hãu để hiếu biết của mình đi 
ra từ cái tâm thanh bình uà tĩnh lặng. 

Hãu để cái tâm chỉ sinh khởi lên một đối tượng duụ 
nhất. Đừng hướng nó ra ngoài. Hãu để cái tâm ở ngaqụ 
uới cái tâm. Hãu để cái tâm tự nó thiền định, hãu để nó 
là thứ mà liên tục niệm tỉnh thúc, tỉnh thức (buddho). Và 
rồi tỉnh thức thật sự sẽ hiện lên ở tâm ta. Khi đấu ta sẽ tự 
mình biết tỉnh thức là như thế nào. Tất cả chỉ có uậu, 
thực sự là không nhiều... ” 


Quà Ngài Đề Lại 18 
* CHO NHỮNG AI MUÓN ĐIÊU TÓT 


Vào đầu tháng o9 năm 1983, Hội Liên hiệp Phụ nữ 
thuộc Bộ Nội Vụ, dẫn đầu bởi Bà Juap Jirarote, đã đến 
vùng Đông Bắc để làm một số việc từ thiện. Một buổi tối, 
họ nhân cơ hội ghé qua và đảnh lễ tới Luang Pu vào lúc 
6:20 tối. 

Sau khi đã đảnh lễ và hỏi thăm tình hình sức khoẻ 
của ngài, họ nhận được một vài lá bùa phù trợ từ Luang 
Pu. Tuy vậy, khi trông thấy ngài không được khoẻ, họ 
nhanh chóng ra về. Tuy nhiên có một quý bà nán lại đằng 
sau và nhân cơ hội hiếm hoi này hỏi xin Luang Pu, 
“Thưa, con cũng muốn nhận được điều tốt (một cách lịch 
sự để hỏi xin bùa) từ Luang Pu ạ." 

Luang Pu đáp, "Ta phải hành thiền thì mới nhận 
được điều tốt. Khi thiền, tâm ta sẽ được an bình. Hành 
động và lời nói của ta sẽ được bình an. Hành động và lời 
nói của ta sẽ là điều tốt. Khi ta sống tốt như vậy, ta sẽ 
được hạnh phúc." 

Người phụ nữ trả lời: "Thưa, con có rất nhiều bổn 
phận, nên không có thời gian để thực hành. Công việc ở 
cơ quan nhà nước đã hoàn toàn trói buộc con, làm sao 
mà con có thể tìm được thời gian để hành thiền đây ạ?” 

Luang Pu giải thích, 


“Nếu ta có thời gian để thở, ta có thời gian để thiền. ” 


Quà Ngài Đề Lại 19 
* NGÀI CÓ, NHƯNG NGÀI LẠI KHÔNG 


Năm 197o, Luang Pu đi đến Chantaburi để tính 
dưỡng và để ghé thăm Ajaan Somchai. Vào địp đó, một vị 
Ty-kheo có thứ bậc đến từ Bangkok—Phra Dhamma 
Varalankan của Wat Buppharam, là Tăng Thống của khu 
vực phía nam—cũng cùng lúc có mặt ở đó, đang hành 
thiền khi ở tuổi xế chiều, và chỉ ít hơn Luang Pu một 
tuổi. Khi biết Luang Pu là một thiền sư, vị ấy trở nên 
hứng thú và trao đổi đàm luận với Luang Pu trong một 
lúc lâu. Vị ấy kể về những trách nhiệm của mình, nói 
rằng vị ấy đã uổng phí rất nhiều thời gian của cuộc đời để 
theo đuổi học vị và các công việc thế sự mãi đến tận lúc 
tuổi già. Vị ấy thảo luận nhiều điểm của sự hành thiền 
với Luang Pu, và cuối cùng hỏi: "Ngài có còn chút sân 
nào không?” 

Luang Pu ngay lập tức trả lời, 


“Tôi có, nhưng tôi không nhặt nó lên.” 


Quà Ngài Đề Lại 20 
* ĐÉ Ý KỊP THỜI 


Khi Luang Pu đang trải qua đợt điều trị tại bệnh viện 
Chulalongkorn ở Bangkok, một số đông người đã đến để 
thăm hỏi ngài và nghe ngài giảng pháp. Ông Bamrungsak 
Kongsuk là một trong những người quan tâm đến việc 
thực hành thiền định. Ông là học trò của Ajaan Sanawng 
của Wat Sanghadana ở tỉnh Nonthaburi, một trong 
những thiền viện nổi tiếng quy củ ở thời đại này của 
chúng ta. Ông đề cập đến chủ đề thực hành Giáo Pháp 
bằng việc hỏi: "Thưa Luang Pu, làm sao để một người cắt 
bỏ sân hận?” 

Luang Pu đáp, 


“Không có di là cắt bỏ nó cả, chỉ có uiệc để Ú đến nó 
kịp thời. Khi ta để đến nó kịp thời, tự nó sẽ biến mất.” 


Quà Ngài Đề Lại 21 
* KHÔNG CHÚT SAO LÃNG 


Rất nhiều Tỳ-kheo và Sa-di hầu cận Luang Pu vào buổi 
tối ở bệnh viện Chulalongkorn cảm thấy khó hiểu và kinh 
ngạc khi họ quan sát thấy vào một vài đêm, tận sau 1h 
sáng, họ có thể nghe thấy tiếng Luang Pu giảng pháp 
trong khoảng mười phút rồi nghe thấy ngài tụng một bài 
kinh hồi hướng phước, như kiểu là có một số đông người 
nghe đang ở trước mặt ngài. Lúc đầu, không ai dám hỏi 
ngài về điều này, nhưng sau khi nó đã xảy ra nhiều lần, họ 
không thể kìm lại được nỗi băn khoăn nghỉ ngờ của mình, 
nên họ đã hỏi ngài. 

Luang Pu bảo họ, 


“Những băn khoăn nghỉ ngờ nàu không phải là cơn 
đường thực hành Giáo Pháp.” 


Quà Ngài Đề Lại 3 
* GIẢN KIỆM TRONG LỜI NÓI 


Một nhóm đông những người thực hành pháp từ tỉnh 
Buriam-dẫn đầu bởi trung uý cảnh sát Bunchai 
Sukhontamat, công tố viên của tỉnh-đến để đảnh lễ 
Luang Pu, lắng nghe Giáo Pháp, và hỏi ngài cách làm thế 
nào để tiến bước xa hơn trên con đường thực hành. Hầu 
hất bọn họ đều đã thực hành với tất cả các Ajaan nổi 
tiếng, những người mà bằng nhiều phương tiện, đã giải 
thích cho họ việc tu tập theo nhiều cách khác nhau, 
nhưng lại thường không nhất quán với nhau, và điều này 
đã khiến họ càng lúc càng bối rối. Nên họ đã xin Iuang 
Pu cho lời khuyên để chỉ ra con đường thực hành đúng 
đắn và dễ dàng nhất, bởi họ gặp phải nhiều khó khăn 
trong việc tìm kiếm thời gian để tu tập. Nếu họ có thể 
học được một cách thực hành nào đó thực sự dễ dàng, 
thì nó sẽ vô cùng thích hợp với họ. 

Luang Pu trả lời, 


“Quan sát cái tâm ngqụ tại cái tâm.” 


Quà Ngài Đề Lại 23 
s* ĐƠN GIẢN, NHƯNG KHÓ LÀM 


Hội nhóm của Duangporn Tharichat từ trạm phát 
thanh không quân số o1 ở Bang Syy, dẫn đầu bởi Akhom 
Thannithate, đến vùng Đông Bắc để cúng dường tập thể 
và để đảnh lễ tới các ajaan ở nhiều ngôi đền khác nhau. 
Khi họ dừng chân để đảnh lễ tới Luang Pu, họ kính biếu 
đồ cúng dường và nhận được một vài vật kỷ niệm nhỏ. 
Sau đó, một số người thì đi chợ mua sắm, một số khác thì 
đi tìm chỗ nghỉ ngơi. Tuy nhiên, có một nhóm khoảng 
bốn đến năm người đã ở lại và xin Luang Pu lời khuyên 
về một phương pháp đơn giản để loại bỏ phiền não và lo 
âu, bởi đây là một vấn đề thường xuyên đối với họ. 
Phương pháp nào, họ hỏi, sẽ đem lại kết quả nhanh 
chóng nhất? 

Luang Pu trả lời, 


“Đừng đưa tâm mình rq ngoài. ” 


Quà Ngài Đề Lại 24 
s* VỨT BỎ NÓ ĐI 


Một nữ giáo sư, sau khi nghe IAang Pu giảng một bài 
pháp về việc thực hành, đến hỏi ngài về cách thức đúng 
đắn để "đeo sầu" [thành ngữ Thái cho thời kỳ để tang]. 
Bà nói tiếp, "Thời nay, con người ta không đeo sầu theo 
một cách chuẩn mực hay phù hợp với tục lệ thông 
thường, mặc dù Đức Vua Rama VI đã thiết lập một quy 
chuẩn rất tốt ở thời kì ngài trị vì. Khi một thành viên trực 
tiếp trong gia đình hay một bậc lớn tuổi của họ hàng nhà 
mình qua đời, quy tắc là phải đeo sầu trong bảy ngày, 50 
ngày, hay 100 ngày. Nhưng bây giờ người ta không tuân 
theo một quy tắc nào cả. Vậy nên con muốn hỏi ngài: 
"Như thế nào là cách thức thích hợp để đeo sầu?" 

Luang Pu trả lời, 


“Sầu khổ là thứ cần phải được hiểu thấu. Sau khi đã 
thấu hiểu nó, ta bỏ nó đi. Tại sao ta lại muốn đeo nó lên 
chứ?” 


Quà Ngài Đề Lại 25 
* MỘT SỰ THẬT ĐÚNG VỚI THẬT SỰ 


Một phụ nữ người Hoa, sau khi đã đến đảnh lễ Luang 
Pu, hỏi ngài, "Thưa, con phải di chuyển từ quận 
Prakhonchai đến tỉnh Buriam để mở một cửa hàng gần 
chỗ họ hàng của con. Nhưng vấn đề là, họ hàng của con 
luôn khuyên con là nên bán cái này cái nọ, theo ý của họ 
thì cái này cái kia mới bán tốt được, nhưng con vẫn 
không thể quyết định được cái gì mới là tốt để bán. Nên 
hôm nay con đến đây để xin ngài lời khuyên xem cái gì 
mới thực là tốt để cho con bán ạ." 

Luang Pu đáp, 


“Thứ nào bán cũng tốt, chừng nào còn có người 
” 


mua. 


Quà Ngài Đề Lại 26 
* ĐÓ KHÔNG PHẢI MỤC ĐÍCH CỦA NGÀI 


Vào ngày mùng 8 tháng 5, 1979, một nhóm khoảng 
hơn mười người là sĩ quan quân đội đã đến đảnh lễ Luang 
Pu vào lúc trời đã chập tối, ngay trước khi họ lên đường đi 
Bangkok. Hai người trong số họ mang quân hàm trung 
tướng. Sau khi nói chuyện với Luang Pu được một lúc, 
những người trong nhóm lấy ra các lá bùa phù trợ mà họ 
đang đeo trên cổ và đặt vào một cái khay để cho Luang Pu 
ban phước với công phu thiền định của ngài. Ngài đồng ý 
làm theo yêu cầu của họ, rồi trả lại họ các lá bùa. Một 
trong hai vị tướng hỏi ngài, "Tôi có nghe nói ngài đã làm 
ra rất nhiều bộ bùa phù trợ. Trong số đấy, theo ngài, cái 
nào là uy lực nhất?" 

Luang Pu trả lời, 


“Chẳng có cái nào là uụ lực cả.” 


Quà Ngài Đề Lại 27 
%* CÁ NGÀN DẶM CÁCH BIỆT 


Một nhóm gồm ba đến bốn thanh niên từ một tỉnh xa 
xôi đến gặp Luang Pu khi ngài đang ngồi tại tịnh thất của 
thiền đường. Nhìn từ điệu bộ cử chỉ và cách ăn nói của 
mấy thanh niên này, ta có thể đoán được là họ chắc đã 
thân quen với một ông sư hổ mang ở đâu đó. Và trên hết, 
các thanh niên có vẻ tin rằng Luang Pu là người quan 
tâm đến bùa ngải, bởi họ kể với ngài về tất cả các ajaan 
mật chú, những người đã cho họ những tấm bùa với sức 
mạnh ma thuật kì diệu. Cuối cùng, họ lôi những tấm bùa 
chú ra để khoe khoang lẫn nhau ngay trước mặt Luang 
Pu. Người thì nanh cọp rừng, kẻ thì sừng tê giác, người 
thì ngà lợn núi. Ai nấy cũng đều tuyên bố về sức mạnh kì 
diệu của tấm bùa mình sở hữu, và họ hỏi Luang Pu 
“Thưa này Luang Pu, cái nào trong số này là tuyệt hảo và 
chắc chắn vượt trội hơn hẳn những cái khác?" 

Luang Pu có vẻ đặc biệt thích thú và ngài đáp với một 
nụ Cười, 


“Chẳng có cái nào là tuuệt hảo, uà cũng chẳng có cái 
nào là uượt trội hết cả. Chúng đều đến từ những động 
Uật thông thường. ” 


Quà Ngài Đề Lại 28 
* CHỈ MỘT ĐIÊU DUY NHẤT 


Luang Pu từng một lần kể, "Vào mùa mưa năm 1952, 
tôi lập lời nguyện đọc trọn toàn bộ Tam Tạng để tìm xem 
điểm cuối của Giáo Pháp Đức Phật nằm ở đâu—để thấy 
đâu là điểm kết thúc của bốn sự thật cao quý, của sự 
chấm dứt khổ đau—và để thấy được cách mà Đức Phật đã 
tổng kết lại chúng. Tôi đọc Tam Tạng cho đến hết, và vừa 
đọc vừa suy ngẫm, nhưng không có đoạn nào là thực sự 
chạm được đến tâm tôi một cách sâu sắc để tôi có thể 
chắc chắn nói rằng, "Đây là điểm kết thúc của khổ. Đây là 
điểm kết thúc của đạo và quả, hay còn gọi Niết Bàn." 

"Chỉ trừ một đoạn. Khi mà Tôn giả Sariputta vừa mới 
thoát ra khỏi nhập diệt tưởng định, và Đức Phật hỏi ngài, 
"Này Sãriputta, nước da của ông rất trong, dung sắc của 
ông rất sáng, ở đâu là trú xứ của tâm ông?” 

Tôn giả Sariputta trả lời, "Thưa Đức Phật, trú xứ của 
tâm tôi là ở cái trống lặng." 


“Đó là điều du nhất mà đã thực sự chạm đến được 
tâm tôi.” 


Quà Ngài Đề Lại 29 


®% HỌC CÁIGÌ& _ 
KHÔNG HỌC CÁI GÌ 


Đại đức Ajaan Suchin đã có bằng tốt nghiệp khoa luật 
của Đại học Dhammasaat từ lâu và luôn đặt việc thực 
hành Giáo Pháp lên hàng đầu. Đại đức trong nhiều năm 
là học trò của Luang Pu Lui, và sau khi nghe được danh 
tiếng của Luang Pu Dune, thì Đại đức đã đến để tu tập 
cùng ngài. Cuối cùng thì Đại đức đã xuất gia. Sau khi ở 
với Luang Pu được một thời gian, Đại đức đến xin phép 
ngài để đi du hành nhằm tìm kiếm nơi thanh vắng cho 
việc độc cư. 

Luang Pu cho ngài ấy lời khuyên, 


“Trong phạm ui của Giới Luật, ta nên nghiên cứu 
kinh sách cho đến khi ta có thể hiểu một cách chính xác 
từng học giới một, tới mức mà ta có thể áp dụng chúng 
Uào thực hành rmmà không có sai sót. Còn uề Giáo Pháp, 
nếu ta càng đọc nhiều ta lại càng suụ diễn nhiều, thế nên 
ta không cần thiết phải đọc chúng một chút nào. Chỉ cần 


? 22 


dốc tâm sức uào uiệc thực hành, như uậu là đủ. 


Quà Ngài Đề Lại 30 
* QUÁN SÁT CÁI GÌ 


Luang Taa Naen rời nhà xuất gia phải mãi tận khi đã 
ngoài trung niên. Không biết đọc viết và không thể nói 
nổi một câu tiếng Thái, nhưng ông có điểm mạnh là ông 
có thiện chí, dễ bảo, và mẫn cán trong phận sự của mình, 
tới mức mà không ai có thể chê trách ông. Khi nhìn thấy 
các vị Tỳ-kheo khác đang xin phép để đi du hành hoặc đi 
tu học với các vị ajaan khác, ông quyết định là mình cũng 
muốn đi. Nên ông đến để xin phép được ra đi, và Luang 
Pu cũng chấp thuận. Nhưng rồi ông lại thấy lo lắng: "Tôi 
không biết đọc viết, lại không biết ngôn ngữ của họ, thì 
làm thế nào để tôi có thể tu tập cùng với họ?” 

Luang Pu khuyên ông, 


“Việc tu tập không nằm ở uấn đề của chữ nghĩa haụ 
của lời nói. Thực tế uiệc ta nhận biết được mình uẫn còn 
chưa biết thì đã là một điểm tốt để khởi đầu. Con đường 
tu tập là như uầu: Về lĩnh uực của giới luật, hấu noi theo 
tấm gương của họ, những tấm gương đĩ trước của các uj 
q7aœn. Đừng đi trệch khỏi bất cứ những gì họ làm. Về 
lĩnh uực của Giáo Pháp, quán sát ở nga tại tâm mình. 
Tu tập ở ngqụ tại tâm. Khi ta đã hiểu rõ Uuề tâm rmnình, 
thì bản thân tự nó sẽ giúp ta hiểu rõ uề mọi thứ khác. ” 


Quà Ngài Đề Lại 31 
* KHÓ KHĂN & TRÁCH NHIỆM 


Một trong những khó khăn trong việc quản lý và phụ 
trách Tăng Chúng, ngoài việc phải đối diện với vô số các 
vấn đề lớn nhỏ phát sinh, đó là sự thiếu vắng các Tỳ- 
kheo có khả năng làm trụ trì. Đôi lúc chúng ta nghe được 
các tin tức về các vị sư đấu đá lẫn nhau để tranh làm trụ 
trì tu viện. Nhưng các học trò của Luang Pu thì lại được 
nói ngọt hay bị ép buộc phải nhận chức vụ trụ trì ở các tự 
viện khác. Năm nào cũng vậy không có ngoại lệ, rất 
nhiều đoàn cư sĩ đến với Luang Pu, hỏi xim ngài cử đi 
một trong những người học trò của mình để đến làm trụ 
trì ở ngôi chùa của họ. Nếu Luang Pu thấy rằng một vị 
Ty-kheo nào đó nên đi, ngài sẽ thuyết phục để vị ấy đi, 
nhưng phần lớn các vị Tỳ-kheo đều không muốn ra đi. Lý 
do thường là: "Con không biết cách chỉ đạo công việc xây 
dựng. Con không biết cách dạy bảo các Tỳ-kheo khác. 
Con không biết cách cho bài thuyết pháp. Con không giỏi 
ngoại giao hay tiếp khách. Đấy là tại sao con không muốn 
đi." 

Luang Pu đáp lại, 


“Những điều đó không thực sự cần thiết. Trách 
nhiệm du nhất của ta là tuân theo các phận sự hàng 
ngàu: đi khất thực, thọ dụng thức ăn, ngồi thiền, đi 
thiền, quét sân tu uiện, nghiêm khắc giữ gìn Giới Luật. 
Như uậu đã là đủ. Còn công uiệc xâu cất, cái đó là tuù 
thuộc uào người tại gia cư sĩ. Cho dù họ có làm ha 
không thì đều là ở họ.” 


Quà Ngài Đề Lại 32 
s* CÀNG NGHÈO, CÀNG HẠNH PHÚC 


Cho đến cuối đời mình, Luang Pu thường hàng ngày 
tắm với nước ấm vào lúc 5h chiều mỗi tối, hỗ trợ bởi một 
vị Tỳ-kheo hay Sa-di. Sau khi đã làm khô người và cảm 
thấy tỉnh táo, ngài thường nói lên một vài lời pháp mà 
chợt đến với ngài lúc bấy giờ. Chẳng hạn, ngài từng có 
lần nói, 


“Các Tù-kheo chúng tq, nếu chúng ta thiết lập trong 
bản thân một cảm giác rmnãn nguuện uới địa uị của một 
nhà tu hành, thì chúng ta sẽ tìm được không gì ngoài 
bình an uà hạnh phúc. Nhưng nếu ta đã có được địa uị 
của một Tù-kheo, rnà lại thèm khát có được các địa uị 
khác, thì chúng ta sẽ luôn luôn bị nhấn chìm trong đau 
khổ. Khi chúng ta dừng uiệc ham muốn, dừng uiệc kiếm 
tìm, thì đó mới là trạng thái đích thực của uiệc trở thành 
một Tù-kheo. Khi ta đúng thực là một Tù-kheo, thì càng 
nghèo khó bao nhiêu, ta lại càng hạnh phúc bấu nhiêu.” 


Quà Ngài Đề Lại 33 
s* CÀNG ÍT, CÀNG TÓT HƠN 


“Ngay cả khi ta đã đọc toàn bộ Tam Tạng và có thể 
nhớ được rất nhiều lời dạy; ngay cả khi ta có thể giải 
thích chúng một cách thâm sâu, với nhiều người tôn 
trọng ta; ngay cả khi ta xây dựng được rất nhiều chùa 
chiền, hay có thể giải thích vô thường, khổ, vô ngã theo 
một cách cặn kẽ nhất—nhưng nếu ta vẫn còn phóng dật, 
thì ta vẫn không thể nào nếm được hương vị của Giáo 
Pháp, bởi những điều kia đều là ở bên ngoài. Mục đích 
chúng phục vụ đều ở bên ngoài: đó là một điều phúc ích 
cho xã hội, là điều ích lợi cho người khác, là di sản cho 
thế hệ sau, hay là một biểu tượng của tôn giáo. Nhưng 
điều duy nhất mà phục vụ cho mục đích thực sự của 
chính bản thân ta đó là sự giải thoát khỏi khổ đau.” 


“Và ta sẽ có thể đạt được sự giải thoát khỏi khổ đau 
chỉ khi nào ta biết rõ được uề tâm mình.” 


Quà Ngài Đề Lại 34 
* CHƯA NGHĨ ĐÉN ĐIÊU ĐÁY 


Ở một trong những chi nhánh thiền viện của Luang 
Pu đã từng có một nhóm khoảng năm đến sáu vị Tỳ- 
kheo, các vị này muốn thật khắt khe trong việc thực hành 
của họ, nên họ lập lời thề sẽ không nói trong suốt mùa an 
cư. Nói cách khác, không có lời nào sẽ đi ra từ miệng của 
họ chỉ trừ buổi tụng kinh hàng ngày và những buổi hàng 
tháng tụng đọc giới bổn Patimokkha. Sau khi kỳ an cư 
mùa mưa kết thúc, họ đến để đảnh lễ Luang Pu và kể với 
ngài về sự thực hành nghiêm ngặt của họ: Ngoài việc 
thực hiện các bổn phận khác, họ đã còn có thể ngừng nói 
chuyện trong suốt mùa mưa. 

Luang Pu mỉm cười một chút và nói, 


“Điều đó khá tốt. Khi không có lời nào được nói lên, 
thì không thể phạm phải lỗi uề đường khẩu nghiệp. 
Nhưng khi ta bảo rằng ta đã ngưng lời nói, điều đó là 
không thể. Bởi chỉ có những bậc thánh khi đã nhập uào 
Diệt tưởng định, nơi mà rnọi cảm giác, kÚú ức, 0uà suụ 
nghĩ đã dừng hẳn, thì lúc ấu mới có thể ngưng nói. 
Ngoài họ ra, thì tất cả mọi người đều nói suốt ngàu suốt 
đêm. Và nhất là uới những ai thề sẽ không nói: Họ nói 
còn nhiều hơn cả mọi người, chỉ đơn giản là họ không 
phát ra một tiếng nào để người khác có thể nghe được 
mà thôi.” 


Quà Ngài Để Lại 35 
* ĐỪNG NHÁM SAI MỤC TIỂU 


Ngoài những minh triết đến trực tiếp từ tâm của ngài. 
Luang Pu đôi lúc còn trích dẫn những kinh điển mà đến 
từ việc ngài đã đọc Tam Tạng. Bất cứ đoạn nào ngài thấy 
là quan trọng, giống như một bài học ngắn và thiết thực 
cho việc thực hành, ngài sẽ thường nhắc lại cho chúng 
tôi. Chẳng hạn, một trong những lời dạy của Đức Phật 
mà ngài rất thích trích dẫn đó là: "Này các Tỳ-kheo, mục 
đích để sống cuộc đời phạm hạnh không phải là để lừa 
dối quần chúng, không phải là để nhận lấy sự tôn trọng 
của họ, không phải là vì lợi lộc, vì tiếng tăm, vì danh 
vọng: hay không phải là để đả bại các giáo phái khác. 
Cuộc đời phạm hạnh này được sống với mục đích là để 
chế ngự, dứt bỏ, lìa bỏ, và chấm dứt khổ đau." 

Luang Pu còn nói thêm, 


“Những ai xuất gia uà những ai thực hành pháp đều 
phải nhắm tới mục đích nàu. Bất cứ mục đích nào khác 
uới nó đều là sai.” 


Quà Ngài Đề Lại 36 
s* NHỮNG LỜI PHẬT DẠY 


Luang Pu từng có lần nói: "Con người ta, chừng nào 
họ còn là phàm phu, thì họ sẽ vẫn có những kiêu mạn và 
định kiến riêng của mình. Và chừng nào họ còn có kiêu 
mạn, sẽ rất khó để cho họ thấy đúng được quan điểm của 
nhau. Khi quan điểm của họ không phù hợp với nhau, thì 
chúng sẽ khiến họ cứ mãi phải tiếp tục cãi cọ và tranh 
chấp. Còn với bậc cao quý người mà đã đạt tới Giáo 
Pháp, vị ấy không còn điều gì để có thể mang ra tranh 
luận với đời. Cho dù người khác nhìn mọi sự như thế 
nào, vị ấy đều để chúng qua, không chấp mắc vào những 
vướng bận của họ. Như trong câu nói của Đức Phật, 


“Này các Tù-kheo, những gì người trí ở đời nói là có, 
Ta cũng nói là có. Những gì người trí ở đời nói là không, 
Ta cũng nói là không. Ta không tranh luận uới đời, chỉ 
có đời tranh luận uới Ta.” 


Quà Ngài Đề Lại 37 


+ NHỮNG VỊ KHÔNG CÓ LỎI LÀM 
TRONG ĐƯỜNG KHẨU NGHIỆP 


Vào ngày 21 tháng 2 năm 1983, khi Luang Pu đang ốm 
nặng và phải nằm tại bệnh viện Chulalongkorn ở 
Bangkok, Luang Pu Saam Akiñcano đã đến để thăm hỏi 
ngài ở phòng bệnh. Luang Pu Sam ngồi xuống bên cạnh 
ngài và chắp tay đảnh lễ. Luang Pu hồi đáp cũng bằng 
cách chắp tay đảnh lễ. Rồi hai vị ngồi tại đó, hoàn toàn yên 
lặng, trong một lúc lâu. Cuối cùng, sau một khoảng thời 
gian rất lâu, Luang Pu Saam lại chắp tay đảnh lễ ngài một 
lần nữa và nói, "Giờ tôi phải đi đây." 

"Vâng." Luang Pu đáp lại. 

Trong suốt hai giờ đồng hồ, đó là tất cả những lời mà 
tôi nghe họ nói. Sau khi Luang Pu Saam rời khỏi, tôi 
không khỏi thắc mắc và đã hỏi Iuang Pu, "Luang Pu 
Saam đến đây và ngồi lại rất lâu, sao thầy không nói với 
ngài ấy một điều gì?” 

Luang Pu đáp lại, 


“Việc cần làm đã làm, nên không cần phải nói thêm 
điều gì nữa. ” 


Quà Ngài Đề Lại 38 
* BA-LA-MẬT KHAM NHÂN 


Trong tất cả những năm tháng tôi sống gần Luang Pu, 
tôi chưa bao giờ thấy ngài cư xử theo một cách mà cho 
thấy là ngài đang bị làm phiền tới mức mà ngài không 
thể chịu đựng nổi, và tôi cũng chưa bao giờ nghe thấy 
ngài than phiền về bất cứ khó khăn nào cả. Chẳng hạn, 
khi ngài là vị Tỳ-kheo lớn bậc của một buổi lễ, ngài 
không bao giờ gây phiền nhiễu hay là yêu cầu người tổ 
chức phải thay đổi này nọ để hợp ý ngài. Ở bất cứ đâu 
ngài được mời đến, dù là nơi mà ngài phải ngồi yên tại 
đó trong khoảng thời gian dài, hay là nơi mà có thời tiết 
o1 bức và nóng nực, ngài cũng không bao giờ phàn nàn. 
Khi ngài đang ốm hay đang đau, hay khi thức ăn của ngài 
đến muộn, cho dù ngài có đang đói đến mức nào chăng 
nữa, ngài cũng không bao giờ kêu ca. Nếu thức ăn có tẻ 
nhạt và vô vị, ngài không bao giờ đòi hỏi phải thêm gia vị 
vào. Trái lại, nếu ngài thấy vị Tỳ-kheo lớn tuổi nào đó tỏ 
ra khó chịu để được người khác đối xử đặc biệt, ngài sẽ 
phê bình, 


“Ông không chịu đựng được ngaụ cả thứ nhỏ bé nàu? 
Nếu ông không chịu đựng được nó, thì làm sao ông có 
thể khuất phục nổi ô nhiễm uà tham ái đâu?” 


Quà Ngài Đề Lại 39 
* KHÔNG PHIÈN HÀ TRONG LỜI NÓI 


Luang Pu là người thanh tịnh trong lời nói, bởi ngài 
chỉ nói về những điều mà phục vụ một mục đích. Ngài 
không bao giờ tạo ra rắc rối cho bản thân hay cho người 
khác qua lời nói của mình. Ngay cả khi người ta cố gắng 
gợi ý ngài để họ có thể nghe ngài chỉ trích người khác, 
ngài cũng không bao giờ để mình bị rơi vào bẫy. 

Rất nhiều lần người ta đến và nói với ngài, "Thưa 
Luang Pu, tại sao mà rất nhiều nhà triết thuyết nổi tiếng 
trong cả nước của chúng ta lại công kích lẫn nhau, rồi thì 
lên án xã hội hay là chỉ trích các vị Tỳ-kheo trưởng lão? 
Ngay cả nếu ngài trả tiền con, con cũng không thể tôn 
trọng những vị Tỳ-kheo như vậy." 

Luang Pu đáp lại, 


“Đấu là tầm mức trí tuệ uà hiểu biết của họ. Họ nói 
những điều mà để dễ bề phù hợp uới lại trình độ của 
hiểu biết ấu. Không ai trả tiền để ta phải tôn trọng họ cả. 
Nếu ta không muốn tôn trọng họ, thì đừng tôn trọng. Họ 
chắc cũng sẽ không bận tâm đâu.” 


Quà Ngài Đề Lại 40 
* ALQUÁY NHIÊU AI 


Nói chung, Luang Pu thường hay khích lệ các vị Ty- 
kheo và Sa-di thể hiện sự quan tâm đặc biệt đến việc 
thực hành đi vào rừng hành thiền và tu tập theo các khổ 
hạnh đầu đà. Một lần, khi có một số đông các học trò của 
ngài—cả lớn bậc lẫn thấp bậc-đến cho một buổi họp 
mặt, ngài đã động viên họ đi tìm một chỗ thanh vắng nơi 
rừng núi hoang vu, sống trên các quả đồi hay trong các 
hang động với mục đích để làm tăng tiến sự thực hành. 
Bởi làm như thế thì họ sẽ có thể giải phóng được bản 
thân khỏi các trạng thái tâm thấp kém. 

Một trong các vị Tỳ-kheo nói lên một cách khinh 
xuất: "Con không dám đi đến những nơi ấy, thưa thầy. 
Con sợ rằng các vong hồn có thể sẽ quấy nhiều con." 

Luang Pu đáp trả lại ngay lập tức, 


“Có thực sự đã bao giờ các uong hồn quấu nhiễu các 
Tù-kheo? Chỉ có các Tù-kheo là quấu nhiễu các uong 
hồn—rồi làm um sùm cả lên cứ như là bị oan. Hãu nghĩ 
mà xem. Gần như tất cả các đồ cúng dường mà người 
Phật tử tạt gia mang đến chùa là để chỉa sẻ phước cho 
các uong hồn của tổ tiên uà họ hàng của họ: cha mẹ, ông 
bà, các anh chị em của họ. Còn các Tù-kheo chúng ta đã 
bao giờ cư xử cho đúng phép tắc chưa? Ta đã có các 
phẩm chất tâm lĩnh nào để gửi được phước báu đến các 
Uong hồn ấu chưa? Mấu người hãu cẩn thận đừng để 
mình biến thành uị Tù-kheo mà quấu nhiễu các uong 
hồn.” 


Quà Ngài Đề Lại 4I 
s* HAY, NHƯNG... 


Ở thời điểm hiện tại có rất nhiều thiền sinh vô cùng 
say mê với các vị thầy mới hay với các thiền viện mới. 
Cũng giống như người say mê xổ số hào hứng với các vị 
sư dự đoán xổ số, hay những người say mê bùa chú thì 
hào hứng với các vị sư làm ra các lá bùa uy lực, cũng như 
vậy, những người say mê thiền vipassana trở nên hào 
hứng với các vị thầy dạy thiền vipassana. Rất nhiều 
người trong số này, khi được học với một vị thầy nào đó, 
thì sẽ ca ngợi vị thầy đó với người khác, rồi cố thuyết 
phục mọi người tin theo quan điểm của mình để cùng 
tôn trọng vị thầy ấy. Và đặc biệt là bây giờ, có rất nhiều 
diễn giả nổi tiếng thu âm các bài thuyết pháp của họ rồi 
đem đi quảng bá ở khắp các miền quê lối xóm. Có một 
người phụ nữ từng mang rất nhiều băng ghi âm các bài 
pháp của một diễn giả nổi tiếng để cho Luang Pu nghe, 
nhưng ngài không nghe chúng. Một phần lý do là bởi kể 
từ lúc ngài sinh ra, ngài chưa bao giờ có đài radio hay 
băng cát-sét. Hay giả chăng nữa ngài có được một cái, 
ngài cũng không tài nào biết cách để mà bật nó lên. Về 
sau, có người mang đến một đầu phát băng đĩa và bật 
một bản ghi âm để cho Luang Pu lắng nghe. 

Sau cùng, người phụ nữ ấy hỏi xem ngài nghĩ thế nào. 
Ngài nói, 


“Hqụ. Anh ta có một cách diễn đạt suụ nghĩ của bản 
thân rất haụ, uà cả một tràng lời nói, nhưng tôi không 
tìm ra được một giá trị thực chất nào ở trong đó cả. Mỗi 
lần ta nghe, ta nên có thể có được một chút hương uị của 
sự tu học, sự tu hành uà cả sự chứng ngộ. Đó là lúc mà ở 
đó có thực chất.” 


Quà Ngài Đề Lại 42 
‹* NHỮNG THIÊN SINH MÀ KHÔNG CHẮC CHẮN 


Tại thời điểm hiện tại, có rất nhiều người quan tâm 
đến việc thực hành thiền, nhưng lại vô cùng bối rối và 
không chắc chắn về con đường đúng đắn để thực hành. 
Điều này đặc biệt đúng với những người mà chỉ mới bắt 
đầu có sự quan tâm, bởi các vị thầy dạy thiền thường đưa 
ra những chỉ dẫn mâu thuẫn nhau về cách thức để thực 
hành. Và tệ hơn, thay vì giải thích mọi thứ theo một cách 
công tâm và khách quan, những vị thầy này lại tỏ ra ngần 
ngại trong việc thừa nhận rằng những vị thầy khác hay 
các phương pháp thực hành khác thì cũng có thể là đúng. 
Không ít người còn thể hiện thái độ khinh khi ra mặt đối 
với các đường lối thực hành khác. 

Chính bởi có rất nhiều người với những phân vân 
nghi ngờ kiểu như này thường xuyên đến để xin Luang 
Pu lời khuyên, nên tôi thường được nghe ngài giải thích 
những điều ấy như sau: 


“Khi mới đầu thực hành thiền, ta có thể bắt đầu uới 
bất cứ phương pháp nào cũng được, bởi chúng đều đưa 
đến kết quả giống nhau. Lý do mà lại có rất nhiều 
phương pháp như uậu là bởi uì con người ta có rất nhiều 
khuunh hướng khác nhau. Vậu nên tại sao mới phải có 
nhiều đối tượng để chú tâm ha nhiều từ ngữ để khởi 
niệm—chẳng hạn như "buddho" hau "araham "—chúng 
là phương tiện để cho cái tâm có một điểm tựa để nó tập 
hợp lại uà lắng địu xuống, giống như là một bước đi đầu 
tiên. Khi cái tâm đã hội tụ lại uà trở nên uên tĩnh, câu từ 
ta niệm đọc tự nó sẽ biến mất, uà đó là khi mà tất cả các 
phương pháp đều đi chung uào cùng một con đường, uới 
cùng một hương uj. Nói cách khác, nó có trí tuệ là trạng 
thái cao thượng nhất, uới giải thoát là phần tính tuú của 


2 2 


I(195 


Quà Ngài Đề Lại 43 
* KHI TRÚ, TRÚ Ở TRÊN 


Bất cứ ai từng đến đảnh lễ tới Luang Pu đều nhận xét 
một điều giống hệt nhau: Cho dù ngài đã xấp xỉ 1oo tuổi, 
nhưng dung mạo của ngài luôn tươi sáng và sức khoẻ của 
ngài dẻo dai. Ngay cả chúng tôi những người luôn ở bên 
cạnh ngài cũng rất hiếm khi thấy sắc mặt của ngài sạm lại 
hay trông mệt mỏi hoặc tiều tuy do khó chịu hay đau đớn. 
Trạng thái bình thường của ngài là lúc nào cũng bình 
thản và tươi tắn. Ngài có ít bệnh và luôn luôn trong một 
tâm trạng tốt, không bị cuốn hút vào thời cuộc hay bị tác 
động bởi lời khen hoặc tiếng chê. 

Một lần, trong một buổi gặp mặt của các vị thiền sư 
trưởng lão, lúc ấy các vị đang đàm đạo về cách làm thế 
nào để mô tả trạng thái tâm của những ai mà đã vượt lên 
trên khỏi khổ đau, 

Luang Pu nói, 


“Không sầu lo, không dính mắc: Đó là trú xứ tâm của 
những ai thực hành.” 


Quà Ngài Đề Lại 44 
* TÌM KIÊỄM NHỮNG THẢY MỚI 


Thời điểm bây giờ, những người thực hành Giáo 
Pháp có hai loại. Loại thứ nhất là những người mà sau 
khi đã học được các nguyên tắc cơ bản của việc thực 
hành, hoặc là nhận được chỉ dẫn từ một người thầy, thì 
ngay lập tức tiến bước vào con đường, và dốc tâm sức để 
cố gắng theo đuổi con đường cho đến hết khả năng của 
mình. Loại thứ hai là những người mà mặc dù đã nhận 
được những lời chỉ dạy tốt từ người thầy của họ, và đã 
học được các nguyên tắc đúng đắn của việc thực hành, 
nhưng lại không thực sự quyết tâm. Nỗ lực của họ thấp. 
Và đồng thời, họ thích đi đây đi đó tìm kiếm những vị 
thầy mới ở các trung tâm khác. Bất cứ khi nào họ nghe 
thấy rằng có một trung tâm tốt ở chỗ khác, họ liền đi 
ngay. Các thiền sinh thuộc loại này có rất nhiều. 

Luang Pu từng một lần nhắc nhở các học trò của ngài, 


“Khi chúng ta đãi đến nhiều trung tâm uà học uới 
nhiều thầu dạu khác nhau, thì sự thực hành của ta sẽ 
chẳng có được kết quả, bởi khi ta đi đến nhiều trung 
tâm, thì cứ như là ta ququ trở lại từ đầu hết lần nàu đến 
lần khác. Lúc đấu ta sẽ chẳng có được một nguuên tắc 
Uuững chắc nào trong uiệc thực hành. Đôi lúc ta thấu 
mông lung uà rối trí. Tâm của ta không chắc chắn, uà sự 
thực hành thì ngàu càng đi xuống uà không chút tiến 
triển.” 


Quà Ngài Đề Lại 45 
* GÌN GIỮ VÀ GẠT BỎ 


Người học tập và người thực hành Giáo Pháp có hai 
loại. Loại thứ nhất là những người chân thành học tập và 
rèn luyện để đạt được giải thoát khỏi khổ đau. Loại thứ 
hai là những người học tập và thực hành chỉ để khoe 
khoang về thành tích của mình và dùng thời giờ của họ 
chỉ dành cho việc tranh luận, tin tưởng rằng việc ghi nhớ 
được nhiều kinh điển hay việc có thể trích dẫn được 
nhiều lời dạy của các vị thiền sư thì sẽ cho thấy được tầm 
quan trọng của họ. Rất nhiều lần, những người thuộc 
kiểu này đến gặp Luang Pu, thay vì xin ngài chia sẻ lời 
khuyên về phương pháp thực hành, họ lại tuôn ra một 
tràng kiến thức và quan điểm cá nhân của mình để cho 
ngài nghe không bỏ sót chút nào. Mặc dù vậy, ngài vẫn có 
thể ngồi lại và lắng nghe họ trình bày hết. Và sự thực là, 
khi họ đã nói xong, ngài còn thêm vào đó một lời kết 
luận: 


“Những ai mà rnê rnấn uới sách uở uà thầu dạu thì sẽ 
không thể nào đạt được giải thoát khỏi khổ đau. Dẫu 
Uậu, những ai mà muốn đạt được giải thoát khỏi khổ 
đau thì uẫn phải phụ thuộc uào sách uở uà thầu dạu.” 


Quà Ngài Đề Lại 46 


* KHI CÁI TÂM KHÔNG 
CHỊU YÊN LẶNG 


Trong tu tập thiền định, sẽ không thể nào để cho mọi 
người đạt được kết quả với cùng một tốc độ như nhau. 
Một số người đạt kết quả nhanh, một số khác thì đạt kết 
quả chậm. Và có cả những người mà dường như chẳng 
đạt được một chút nào hương vị của sự tĩnh lặng. Dẫu 
vậy, họ cũng đừng nên chán nản. Nỗ lực tạo ra một cố 
gắng ở bình diện về tinh thần, thì tự bản thân nó, đã là 
một hình thức cao hơn của phước báu và của các phẩm 
chất tâm linh, còn tốt hơn cả hành động bố thí hay giữ 
giới. Một số đông các học trò của Imang Pu thường hỏi 
ngài: "Lâu nay con đã cố gắng luyện tập thiền định, 
nhưng cái tâm của con chẳằng bao giờ chịu yên lặng. Nó 
cứ mãi lang thang theo các suy nghĩ bên ngoài. Thưa 
ngài, liệu có còn cách nào khác để con có thể tu tập được 
không?" 

Luang Pu đôi lúc giới thiệu về cách tu tập khác này: 


“Khi cái tâm không uên lặng, thì điều ít nhất ta uẫn 
có thể làm là đảm bảo cho nó không đi lang thang quá 
xa. Dùng chánh niệm để luôn tỉnh thức đối uới chỉ cơ thể 
nàu. Quán để thấu nó là luôn biến đổi, khổ não, uà 
không phải là mình. Cố gắng phát triển cái cảm nhận uề 
sự bất tịnh của nó, đối uới nó không có gì là thực chất cả. 
Khi cát tâm thấu được rõ ràng như uậu, nó sẽ sinh khởi 
lên một cảm giác ngỡ ngàng, chán ngán, uà buông bỏ. 
Và chính những điều nàu cũng sẽ loạt bỏ được sự níu 
bám uới năm uiấn.” 


Quà Ngài Đề Lại 47 


® NÈN TẢNG ĐÍCH THỰC 
CỦA GIÁO PHÁP 


Có một chủ đề mà những người tu tập thiền rất thích 
nói tới, đó là, "Lúc ngồi thiền ông có thấy cái gì không? 
Khi ông đang thiền có cái gì xảy ra không?” Hoặc họ than 
vãn là dù họ đã ngồi thiền rất lâu nhưng vẫn chẳng có cái 
gì hiện ra để cho họ được trông thấy. Điều này khiến một 
số người hiểu lầm, tưởng rằng khi ngồi thiền thì ta sẽ 
được thấy những gì mà ta muốn thấy. 

Luang Pu thường khuyến cáo những người này rằng 
các động cơ như vậy đều là sai hết. Bởi mục đích thực sự 
của thiền định là để chạm tới được nền tảng đích thực 
của Giáo Pháp. 


“Nền tảng đích thực của Giáo Pháp chính là cái tâm, 
Uậu nên hãu chỉ tập trung uào uiệc quán sát cái tâm. 
Hấu rèn luuện đến mức mà ta có thể hiểu được tâm 
mình thật sự cặn kẽ. Khi ta hiểu được căn kẽ uề tâm 
mình, thì ngau tạt đó ta đã có được nền tảng đích thực 
của Giáo Pháp.” 


Quà Ngài Để Lại 48 
* LỜI CẢNH TỈNH CHỚ NÊN PHÓNG DẬT 


Để ngăn ngừa bất cứ sự phóng dật hay bất cẩn nào 
trong hành vi thái độ của các Tỳ-kheo và Sa-di, Luang Pu 
thường chọn một cách nói thấm thía để khuyên răn họ: 

“Những người phật tử tại gia phải làm việc vất vả 
trong cuộc sống với trăm ngàn các khó khăn, để cho họ 
có thể kiếm được cơm áo gạo tiền, của cải vật chất mà họ 
cần để mưu sinh cho gia đình, chu cấp cho con cái, cho 
ông bà bố mẹ. Cho dù có mệt mỏi kiệt sức đến đâu, họ 
vẫn phải nỗ lực kiếm sống. Nhưng đồng thời, họ cũng 
muốn nhận được phước báu, đấy là tại sao họ hi sinh 
một vài của cải của họ để đi làm công đức. Sáng sớm tỉnh 
mơ họ đã thức dậy chuẩn bị đồ ăn cúng dường để đặt vào 
bình bát của chúng ta. Trước khi họ dâng đồ ăn vào bát 
khất thực, họ nâng chúng lên trên đầu và cầu chúc. Khi 
đã xong, họ quay ra, quỳ gối, và chắp tay đảnh lễ một lần 
nữa. Họ làm như vậy bởi họ mong nhận được phước báu 
đến từ sự thực hành của chúng ta.” 


“Và đã có phước báu nào trong sự thực hành của ta 
để ta có thể gửi đến họ? Chúng ta liệu đã cư xử xứng 
đáng để nhận uà ăn thức ăn của họ chưa?” 


Quà Ngài Đề Lại 49 
* ĐÔI LÚC NGÀI NÓI RA THẬT NẶNG NÈ 


Ajaan Samret xuất gia từ lúc còn nhỏ cho đến khi ông 
gần 6o tuổi. Ông nghiêm khắc trong việc thực hành của 
mình và cũng là một thầy dạy thiền. Ông có danh tiếng 
tốt và được nhiều người tôn trọng. Nhưng dẫu vậy ông 
vẫn không thể đi trọn con đường. Trạng thái tâm của ông 
đã suy sụp do bởi ông phải lòng người con gái của một 
trong những đệ tử tại gia của mình. Vậy nên ông đã đến 
chỗ Luang Pu xin phép ngài hoàn tục để có thể lập gia 
đình. 

Tất cả mọi người đều sững sờ khi nghe được tin này 
và không thể tin nổi nó là sự thật, bởi vì, nếu nhìn vào sự 
tu tập của ông, tất cả đều tin rằng ông sẽ sống trọn cuộc 
đời tu hành. Nếu thông tin này là đúng sự thực, nó sẽ là 
một đòn giáng mạnh cho cộng đồng những người hành 
thiền. Bởi lý do đó, các trưởng lão đồng tu và các học trò 
của ông đã dùng mọi cách có thể để thuyết phục ông thay 
đổi ý định và đừng hoàn tục. Cụ thể, Luang Pu cho gọi 
ông và cố gắng nói cho ra nhẽ để ông bỏ đi kế hoạch của 
mình, nhưng vô ích. Sau cùng, AJaan Samret nói với 
ngài: "Tôi không thể ở lại. Mỗi lần tôi ngồi xuống thiền, 
tôi thấy khuôn mặt của cô ấy hiện ra ngay trước mắt tôi." 

Luang Pu lớn tiếng đáp lại, 


“Đó là bởi ông không thiền trên tâm của ông. Ông 
thiền trên mông của cô ta, nên đĩ nhiên là ông chỉ nhìn 
thấu cái mông của cô ta mà thôi. Ông hãu biến khỏi đâu 
đi. Giờ ông tự do muốn làm gì thì làm.” 


Quà Ngài Đề Lại 50 
* KHÔNG ĐI TRỆCH HƯỚNG 


Tôi sống với Luang Pu trong hơn ba mươi năm, chăm 
sóc cho nhu cầu của ngài cho đến tận lúc ngài qua đời, và 
tôi quan sát được rằng sự tu tập của ngài y chỉ đúng theo 
Giáo Pháp và Giới Luật, đúng chuẩn chỉ với con đường 
độc nhất đưa đến sự giải thoát khỏi khổ đau. Ngài không 
bao giờ đi lệch sang tới các mật chú, bùa ngải, hay với 
bất cứ tà mạng nào khác, không có dù chỉ một chút. Khi 
người ta xin ngài ban phước bằng cách thổi lên đầu họ, 
ngài trả lời: "Tại sao tôi phải thổi lên đầu chứ?” Khi 
người ta xin ngài vạch một điềm lành trên xe của họ, 
ngài trả lời: “Tại sao lại phải vạch một điềm lành chứ?” 
Khi người ta nhờ ngài chọn cho họ một ngày lành tháng 
tốt để họ làm công việc, ngài trả lời: "Ngày nào cũng tốt." 
Hay nếu như khi ngài đang nhai trầu, và có người đến 
hỏi xin phần bã thừa, ngài bảo họ, 


“Sao mnấu người lại muốn nó chứ? Nó bẩn rồi.” 


Quà Ngài Đề Lại 51 
* CHỈ LÀ MỘT CHUYÊN ĐỘNG BÊN NGOÀI 


Có những lúc tôi cảm thấy vô cùng khó xử, lo ngại 
rằng có thể mình đã phạm sai lầm trong việc hùa theo 
với mọi người để lôi kéo Luang Pu đi làm những việc mà 
ngài không có hứng thú làm. Lần đầu tiên là khi ngài đi 
tham dự buổi lễ khánh thành Bảo tàng Phra Ajaan Mun 
ở Wat Pa Sutthaavaat tại tỉnh Sakon Nakhorn. Ở đó có 
rất đông các thầy dạy thiền và cũng có rất đông những 
người đệ tử tại gia, họ đi đến các thiền sư để đảnh lễ và 
xin phước. Rất nhiều người đến xin Luang Pu thổi lên 
đầu họ. Khi tôi thấy ngài ngồi yên tại đó không hồi đáp 
lại, tôi đến năn nỉ ngài, "Thầy làm ơn cứ làm như vậy cho 
nó xong chuyện đi." Rồi ngài cũng thổi lên đầu họ. Sau 
một thời gian, khi ngài không thể trốn tránh được, ngài 
cũng đã vạch điềm lành lên xe của họ. Khi ngài cảm thấy 
mệt mỏi với những yêu cầu của họ về bùa phù trợ, ngài 
cũng đã đồng ý để họ làm các lá bùa dưới tên của ngài. 
Khi ngài cảm thấy thương hại cho họ, ngài cũng đã đi 
thắp nến "toại nguyện" trong buổi lễ tụng kinh và tham 
dự vào nghi lễ "phong tước" cho các lá bùa của họ. 

Và tôi cảm thấy vô càng nhẹ nhõm khi Luang Pu nói, 


“Việc tôi làm những điều nàu chẳng qua chỉ là một 
cử chỉ của cái thân ở bên ngoài để phù hợp uới thông tục 
của xã hội. Nó không phải là cử chỉ của cát tâm mà đưa 
đến các cảnh giới luân hồi, hqu tới các tầng bậc của 
chúng sinh, hoặc là đi tới con đường, đạo quả, uà Niết 
Bàn, không hề một chút nào.” 


Quà Ngài Đề Lại 52 
* NÁM LÁY CƠ HỘI 


“Tất cả tám vạn bốn ngàn pháp môn của Giáo Pháp 
chẳng qua chỉ là những sách lược để cho mọi người quay 
trở lại và quán sát tâm mình. Giáo lý của Đức Phật là vô 
cùng bởi ô nhiễm của con người là vô cùng. Dẫu vậy, con 
đường để đặt dấu chấm hết cho khổ đau chỉ có một: Niết 
Bàn. Cơ hội ta có để thực hành đúng Giáo Pháp là vô 
cùng hiếm hoi. Nếu ta để nó vuột mất, ta sẽ không bao 
giờ có được cơ hội để đạt được giải thoát ngay trong kiếp 
sống này, và ta sẽ phải lầm lạc với tà kiến trong một 
khoảng thời gian rất, rất lâu trước khi ta có thể được dịp 
gặp lại cũng cùng Giáo Pháp này một lần nữa. Vậy nên 
bây giờ ta đã có duyên được hội ngộ với Giáo Pháp của 
Đức Phật, ta hãy khẩn trương đốc thúc bản thân để tu 
tập nhằm đạt được giải thoát. Nếu không, chúng ta sẽ 
đánh mất cơ hội quý giá này. Và khi sự thật cao quý bị 
lãng quên, tối tăm sẽ bao trùm chúng sinh với một núi 
chồng chất các khổ đau trong một thời gian rất dài kể về 


” 


sau. 


Quà Ngài Đề Lại 53 
* GIỚI HẠN CỦA KHOA HỌC 


Không chỉ duy nhất một lần Luang Pu giảng dạy Giáo 
Pháp mà có sử dụng đến phép so sánh. Có lần ngài nói, 


“Hiểu biết ở bên ngoài là hiểu biết của sự suy diễn. 
Nó không thể giác ngộ cái tâm về Niết Bàn. Ta phải dựa 
vào trí tuệ của bát chánh đạo nếu như ta muốn vào được 
đến Niết Bàn. Những kiến thức của các nhà khoa học, 
chẳng hạn Einstein, là rất thông thái và rất có khả năng. 
Nó có thể chẻ đôi một hạt nguyên tử nhỏ nhất và đi vào 
chiều không gian thứ tư. Nhưng Einstein không có khái 
niệm gì về Niết Bàn, thế nên tại sao ông ta không thể đến 
được tới Niết Bàn.” 


“Chỉ có duụ nhất cái tâm rmnà đã được giác ngộ uới 
chánh đạo mới có thể đưa đến sự thúc tỉnh đích thực, sự 
thức tỉnh trọn uẹn, sự thức tỉnh hoàn toàn. Chỉ có điều 
đó mới đưa tới sự giải thoát hoàn toàn khỏi khổ đau, 
mới đưa tới Niết Bàn.” 


Quà Ngài Để Lại 54 
* CÁCH ĐỀ VƯỢT QUA KHÔ ĐAU 


Vào năm 1977, có rất nhiều sự kiện không mong 
muốn xảy đến dồn dập với các quan chức cấp cao của Bộ 
Nội Vụ mất tài sản, mất chức vụ, bị lên án, và nhiều nỗi 
thống khổ. Và lẽ dĩ nhiên, đau khổ và phiền não đã lan 
sang cả tới vợ con của họ. Nên một hôm, một vài người 
vợ đã đến để đảnh lễ Luang Pu và kể với ngài sự đau khổ 
của họ, để ngài có thể động viên và chỉ cho họ cách để 
vượt qua những khó khăn ấy. 

Ngài bảo họ, 


“Ta không nên cảm thấu buồn hoặc nhớ uề những 
thứ ở bên ngoài mình mà đã trôi qua uà không còn hiện 
hữu nữa, bởi những thứ đó đã thực hiện đúng phận sự 
của chúng theo một cách trọn Uuen nhất rồi.” 


Quà Ngài Đề Lại 55 
* CHÂN LÝ LUÔN GIÓNG NHAU 


Nhiều người am hiểu kinh sách thường nhận xét rằng 
những lời dạy của Luang Pu có gì đó rất giống với Thiền 
Tông hay Pháp Bảo Đàn Kinh của Lục tổ Huệ Năng. Tôi 
hỏi ngài nhiều lần về vấn đề này, và cuối cùng ngài trả lời 
một cách thản nhiên, 


“Tất cả những chân lú của Giáo Pháp uốn đã luôn 
hiện hữu ở thế gian. Khi Đức Phật chứng ngộ được các 
chân lú ấu, ngài đã mang chúng ra để dạu cho các 
chúng sinh trong thế gian. Và bởi uì các chúng sinh ấu 
có những xu hướng khác nhau—thô lậu hoặc uì tế—nên 
ngài đã phải dùng đến rất nhiều ngôn từ: 840oo pháp 
môn tất cả. Khi những người trí xem xét uiệc chọn lựa từ 
ngữ phù hợp nhất để giải thích sự thật đến những ơi 
đang kiếm tìm nó, họ phải sử dụng các phương pháp để 
trình bàu sự thật mà sao cho, khi quán xét lạt, thì chúng 
phải là đúng đắn uà trọn uẹn nhất, mà không phải lo 
ngại 0uề mặt từ ngữ ha là uướng mắc uới những lời 
trong sách uở dù chỉ một chút nào hết. ” 


Quà Ngài Đề Lại 56 
+» TINH TẾ 


Ajaan Bate của Thiền Lâm Viện Khoke Mawn đến để 
trao đổi với Luang Pu về việc thực hành thiền định, nói 
rằng: "Bấy lâu nay tôi đã tu tập thiền định, tới một mức 
mà tôi có thể đạt được an trú định (appana samadhi) 
trong một khoảng thời gian dài. Khi tôi xả thiền, có 
những lúc tôi cảm thấy một cảm giác hỷ lạc dễ chịu kéo 
đài rất lâu. Đôi lúc có một cảm giác ánh sáng rực rỡ, và 
tôi có thể thấu hiểu rõ về cơ thể. Liệu có còn gì nữa mà 
tôi nên làm không?” 

Luang Pu trả lời, 

“Ông hãu sử dụng sức mạnh của định an trú đó để 


thẩm sát cái tâm. Rồi buông bỏ mọi uướng mắc cho đến 
khi không có gì còn lạt nữa hết.” 


Quà Ngài Đề Lại 57 
* TRÓNG LẶNG 


Một thời gian sau, AJjaan Bate, cùng với hai Tỳ-kheo 
nữa và một số đông những người tại gia, đến để đảnh lễ 
Luang Pu. Sau khi Luang Pu đã hướng dẫn những người 
mới về cách thức để thực hành, AJaan Bate hỏi Luang Pu 
hơn nữa về lời khuyên mà ông nhận được ở lần gặp cuối. 
"Buông bỏ mọi đối tượng là một điều mà tôi chỉ có thể 
làm được trong chốc lát," ông nói. "Tôi không thể giữ 
vững như vậy trong một thời gian dài được." 

Luang Pu nói, 


“Ngqụ cả khi ta có thể buông bỏ được mọi thứ trong 
một chốc lát, nhưng nếu như ta không thực sự quán sát 
tâm, hau nếu chánh niệm của ta không hoàn toàn trọn 
Uẹn, thì có thể chỉ đơn giản là ta đã buông bỏ một đối 
tượng thô sơ để bám lấu một đối tượng uìi tế hơn. Vậu 
nên ông phải dừng mọi suụ nghĩ uà để cái tâm an trú 
Uào cái trống không.” 


Quà Ngài Đề Lại 58 
* KHÔNG PHẢI LUÔN RÕ RÀNG 


Một người hỏi: "Con đọc một đoạn trong tiểu sử của 
ngài, và trong đó nói là trong thời kỳ ngài đi chu du, ngài 
đã đi đến một hiểu biết sâu sắc về vấn đề cái tâm ấp ủ 
cấu uế và cấu uế ấp ủ cái tâm. Như vậy nghĩa là sao?" 

Luang Pu trả lời, 


“Cái tâm ấp ủ cấu uế là chỉ đến uiệc cát tâm tạo tác 
nên những suụ nghĩ, lời nói, uà hành động để biến 
những thứ bên ngoài trở thành hiện hữu, biến chúng 
thành tốt, biến chúng thành xấu, tạo ra những nghiệp 
quả, uà để rồi bám chấp uào những điều đó, nghĩ rằng, 
“Đó là ta, đó là cái tôi của ta, đâu là của ta, kia là của 
họ.” 

“Cấu uế ấp ủ cái tâm là chỉ tới uiệc những thứ bên 
ngoài đi uào trong để ép buộc cát tâm phải tuân theo 
sức mạnh của chúng, để khiến cho nó sa uào cới Ú tưởng 
rằng nó có một cái tôi, rồi mường tưởng ra mọi thứ mà 
cứ mãi xq rời khởi sự thật. ” 


Quà Ngài Để Lại 59 


* KIÊN THỨC TỪ VIỆC HỌC VÀ 
KIÊN THỨC TỪ VIỆC HÀNH 


Một người hỏi: "Những lời dạy về giới, định, tuệ, và 
giải thoát mà con ghi nhớ từ sách vở và từ những lời dạy 
của nhiều vị aJaan: Liệu chúng có đúng với lại những 
hiểu biết của Luang Pu về giá trị thực sự của chúng 
không?" 

Luang Pu trả lời, 


“Giới là trạng thái bình thường của cát tâm rmnà 
không có lầm lỗi, là cái tâm mà đã tự rào ngăn cho nó 
khỏi uiệc tạo nên bất cứ một điều ác nào. Định là kết quả 
mà đến từ uiệc gìn giữ giới hạnh ấu, tức là cái tâm uới 
sự uững chắc, uới sự định tâm làm nguồn sức mạnh để 
đưa nó đến một bước xa hơn. Tuệ—haụ “cát biết"—là cái 
tâm trống lặng, thanh thoát, uà an lạc, thấu rõ được mọt 
thứ, hoàn toàn thấu suốt, thấu chúng đúng như chúng 
thực là. Giải thoát là cái tâm bước uào sự trống lặng từ 
chính sự trống lặng đó. Nói cách khác, nó buông bỏ sự 
an lạc, để đến một trạng thái mà nó chẳng là gì uà cũng 
chẳng có gì, uới không một chút suụ nghĩ nào còn uương 
sót lại hết.” 


Quà Ngài Đề Lại 60 


® MỘT PHƯƠNG PHÁP LÀM 
GIẢM BỚT DÍNH MÁC 


Một người nói: "Khi tâm con được định, con cố giữ 
cho thật chắc cái định ấy. Nhưng mỗi khi gặp phải một 
khởi niệm hay một vọng tưởng, con có xu hướng là cứ 
liên tục làm mất đi những cái cơ sở mà mình đã bỏ nhiều 
công sức ra để duy trì ấy." 

Luang Pu đáp, 


“Nếu nó là như uậu, thì điều đó chứng tỏ rằng mức 
thiền định của ta là chưa đủ bền uững. Nếu như những 
Uọng tưởng nàu thực sự mạnh—uà nhất là, nếu chúng 
hiên quan đến những uếu điểm của ta—thì ta phải đối 
phó uới chúng bằng cách sử dụng các phương pháp của 
tuệ. Bắt đầu uới uiệc quán chiếu hiện tượng thô kệch 
nhất—cơ thể—phân tích nó đến từng chỉ tiết nhỏ nhất. 
Khi ta đã quán xét nó đến mức rmnà nó trở nên uô cùng rõ 
ràng, thì hãu chuuển qua quán chiếu các hiện tượng tĩnh 
thần—quán tất cả mọi thứ, phân tích chúng theo từng 
cặp một, chẳng hạn như đen uà trắng, hqụ sáng 0à tối.” 


Quà Ngài Đề Lại 61 
% VỀ VIỆC ĂN 


Một nhóm các Tỳ-kheo đến để đảnh lễ tới Luang Pu 
vào thời điểm trước mùa an cư, một người trong số họ 
nói, "Con đã hành thiền được một thời gian dài và cũng 
đã đạt được một vài sự an lạc, nhưng con có một rắc rối 
với việc ăn thịt. Ngay cả khi chỉ nhìn vào miếng thịt, con 
cảm thấy thương xót cho con vật mà miếng thịt đó đã 
từng thuộc về, rằng nó đã phải hy sinh cả mạng sống của 
mình chỉ để cho con được thọ dụng miếng thịt. Có cảm 
giác như là con thực sự thiếu đi lòng từ bị. Khi con lo 
nghĩ về việc này, con thấy mình rất khó khăn để làm cho 
cái tâm bình an trở lại." 

Luang Pu nói, 


“Khi một Tù-kheo thọ dùng tứ uật dụng, uị ấu trước 
hết nên quán xét chúng. Nếu trong khi quán xét, Uj ấu 
thấu rằng uiệc ăn thịt là một hình thức của ngược đãi uà 
thể hiện lòng thiếu từ bì đến động uật, thì uị ấu nên từ bỏ 
Uiệc ăn thịt uà thau uào đó nên ăn cha.” 


Quà Ngài Đề Lại 62 
* LẠI VẺ VIỆC ĂN 


Khoảng ba hay bốn tháng sau, cũng nhóm Tỳ-kheo ấy 
lại đến để đảnh lễ tới Luang Pu sau khi mùa an cư kết 
thúc, họ bảo với ngài: "Chúng con ăn đồ ăn chay trong 
suốt mùa mưa, nhưng thực sự rất khó khăn. Những Phật 
tử tại gia ở bản Khoke Klaang quận Praasaat nơi bọn con 
trú ngụ, họ không biết chút gì về đồ ăn chay. Bọn con vô 
cùng khó khăn trong việc tìm kiếm bất cứ thức ăn phù 
hợp nào, và thực sự đã làm phiền toái đến những người 
mà giúp đỡ chúng con. Một vài Tỳ-kheo cuối cùng còn bị 
suy nhược sức khoẻ, và vài người trong số chúng con 
suýt chút nữa còn không thể vượt qua nổi mùa an cư. 
Chúng con đã không thể bỏ ra được nhiều nỗ lực để tỉnh 
tấn hành thiền như chúng con mong đợi." 

Luang Pu nói, 


“Khi một Tù-kheo thọ dùng tứ uật dụng, uị ấu trước 
hết nên quán xét chúng. Nếu trong khi quán xét, Uị ấu 
thấu rằng thức ăn trước mặt uị ấu—dù là rau, thịt, cá, 
hau cơm—mà đã thanh tịnh theo ba cách, đó là uị ấu 
không nhìn thấu, nghe thấu hoặc nghỉ ngờ thấu, rằng 
con uật đã bị giết để làm thức ăn phục uụ riêng cho uị 
ấu, uà đồng thời nếu uị ấu nhận được thức ăn ấu một 
cách chân chính, đó là những người tạt gia do bởi đức 
tin mà đã cúng dường cho uị ấu, thì uị ấu hãu nên tiếp 
tục uà ăn thức ăn đó. Đâu là những điều mà các bậc bốn 
sư của chúng ta, các uị cũng đã thực hành.” 


Quà Ngài Đề Lại 63 
* VẤN TIẾP TỤC VỀ VIỆC ĂN 


Vào ngày thứ hai của tuần trăng khuyết trong tháng 
thứ ba của năm 197o, Luang Pu đang ở tại Thiền Lâm 
Viện Prakhonchai. Sau 8h tối, một nhóm các Tỳ-kheo, 
những người mà thích đi chu du, đã cắm lán trại ở gần 
một khu vực đông dân cư, họ đến thiền viện và cũng qua 
đêm ở đó, sau khi đảnh lễ đến Luang Pu, họ nói về một 
điều mà họ nghĩ là khía cạnh nổi trội trong sự thực hành 
của họ, đó là: "Những người ăn thịt là đang cổ suý cho 
việc giết hại động vật. Những người ăn chay cho thấy 
được một tầm mức cao của lòng từ bi. Bằng chứng của 
việc này là khi ta chuyển sang ăn chay, cái tâm trở nên yên 
bình và tĩnh tại hơn." 

Luang Pu đáp lại, 


“Điều đó rất tốt. Việc mấu người có thể ăn chau được 
là điều rất tốt, uà tôi xm bàu tỏ sự ngưỡng mộ của mình. 
Nhưng đối uới những người uẫn còn ăn thịt, nếu như 
miếng thịt ấu được thanh tịnh theo ba cách, đó là họ 
không nhìn thấu, nghe thấu hoặc nghỉ ngờ thấu, rằng 
con Uuật đã bị giết để làm thức ăn phục uụ cho riêng họ, 
Uuà đồng thời nếu họ nhận được nó một cách chân chính, 
thì lúc ấu uiệc ăn thịt là hoàn toàn không phạm tới Giáo 
Pháp hau Giới Luật một chút nào. Còn khi mấu người 
bảo là cái tâm của mình trở nên uên bình uà tĩnh tại, thì 
đó là kết quả của sức mạnh đến từ uiệc chú tâm thực 
hành đúng theo uới Giáo Pháp uà Giới Luật. Nó không 
có hiên quan gì đến thức ăn mới haqụ cũ ở trong bụng của 


2 22 


mấu người một chút nào cả. 


Quà Ngài Đề Lại 64 


+ THỰC HÀNH TRONG CÔNG VIỆC 
& THỰC HÀNH TRONG GIÁO PHÁP 


Một nhóm những thương gia đến và nói, "Chúng con 
có bổn phận là thương nhân, có nghĩa là đôi lúc chúng 
con phải nói phóng đại lên mọi thứ hay là phải lấy lời 
quá đáng, nhưng chúng con vô cùng quan tâm đến việc 
thực hành thiền, và cũng đã bắt đầu tu tập chút ít. Dẫu 
vậy nhiều người bảo chúng con, rằng với kế sinh nhai mà 
chúng con đang làm, chúng con không thể nào mà hành 
thiền được. Ngài nói sao về điều này, Luang Pu? Bởi 
người ta nói việc buôn bán kiếm lời là có tội." 

Luang Pu nói, 


“Để có thể kiếm sống, mỗi người đều cần phải có một 
nghề nghiệp. Và mỗi nghề nghiệp đều có những chuẩn 
mực uà quụ tắc của riêng nó uề thế nào là đúng uà phù 
hợp. Khi ta tuân thủ theo đúng những chuẩn rnực nàu, 
thì như uậu được tính là trung lập—không có phước, 
không có tội. Còn uề uiệc thực hành Giáo Pháp, đó là 
điều mà chúng ta nên làm, bởi chỉ những ai thực hành 
Giáo Pháp mới phù hợp để làm uiệc trong rnọi hoàn 
cảnh.” 


Quà Ngài Đề Lại 65 
* KÍ ỨC CHÔN VÙI 


Một lần khi Luang Pu đang ở tại Thiền Lâm Viện 
Yothaaprasit, có một số đông Tỳ-kheo và Sa-di đã đến để 
đảnh lễ ngài. Sau khi đã lắng nghe những điều ngài chỉ 
dạy, Luang Taa PloiI—ông xuất gia khi đã về già nhưng có 
tính thần tự giác cao trong việc thực hành nói với 
Luang Pu, "Tôi xuất gia cũng được một thời gian khá lâu 
rồi, nhưng tôi vẫn chưa thể cắt bỏ được dính mắc đối với 
quá khứ. Cho dù tôi có cố gắng giữ vững tâm của mình 
vào khoảnh khắc hiện tại đến thế nào, tôi vẫn thấy chánh 
niệm của mình bị trôi lạc đi mất và tôi cứ tiếp tục quay 
ngược trở lại. Ngài có thể chỉ cho tôi một phương pháp 
khác để chấm dứt những điều kiểu như này được 
không?" 

Luang Pu trả lời, 


“Đừng để cái tâm chạu theo các 0uọng tưởng bên 
ngoài. Nếu chánh miệm của ta trôi lạc đi mất, thì nga 
khi ta nhận biết được điều đó, lập tức kéo nó quaụ trở 
lại. Đừng để nó nhìn uào những uọng tưởng, cho dù 
chúng là tốt haụ xấu, sướng haụ khổ. Đừng hùa theo uới 
chúng, nhưng cũng đừng cố dùng sức để cắt bỏ chúng.” 


Quà Ngài Đề Lại 66 
* THEO CÁCH RIÊNG CỦA NGÀI 


Vào khoảng trong năm 1977, Luang Pu được mời đến 
dự một buổi lễ tại Wat Dhammamongkon trên đường 
Sukhumvit ở Bangkok. Trong buổi lễ đó, ngài được mời 
tới để "ngồi bảo hộ", như một phần trong buổi lễ truy 
phong các ảnh tượng của Đức Phật và các đồ cúng lễ. Sau 
khi buổi lễ kết thúc, ngài đi ra ngoài và nghỉ ngơi trong 
một căn chòi nhỏ, tại đó ngài nói chuyện với một số đông 
các tăng sinh, những người mà lúc bấy giờ đang học tập 
tại Bangkok. Một trong các Tỳ-kheo nhận xét là vị ấy chưa 
từng nhìn thấy Luang Pu tham dự vào buổi lễ kiểu như 
này bao giờ, và thắc mắc rằng liệu đó có phải là lần đầu 
tiên của ngài. Rồi vị ấy tiếp tục đặt câu hỏi về làm thế nào 
cho một người có thể "ngồi để bảo hộ." 

Luang Pu trả lời, 


“Tôi không biết những uị aJaan khác làm thế nào khi 
họ "ngồi để bảo hộ” hau "ngôi để chúc phước”. Còn tôi, 
tôi chỉ đơn giản là ngồi đó thiền định uẫn theo như cách 
cũ quen thuộc của mình.” 


Quà Ngài Đề Lại G7 
“CON MUÓN HỌC TÓT...” 


Một cô bé từng đến nói với Luang Pu: "Con nghe cha 
già Sorasak Kawngsuk nói là những ai muốn được thông 
minh và học hành tấn tới thì trước hết nên tập ngồi thiên 
để đưa cái tâm tập trung trong sự tĩnh lặng. Con cũng 
muốn trở nên thông minh và học hành tấn tới, vậy nên 
con đã cố gắng tập thiền và cố làm cho cái tâm trở nên 
tĩnh lặng, nhưng nó chẳng bao giờ chịu yên cả. Đôi lúc 
con thấy mình còn rối trí hơn cả lúc trước. Nếu tâm con 
không chịu yên lặng như vậy, thưa Luang Pu, thì làm thế 
nào để con có thể học hành cho tốt được đây ạ?” 

Luang Pu trả lời, 


“Chỉ đơn giản là chú tâm uào uiệc biết những gì mình 
đang học, uà thế là đã đủ để giúp ta học hành được tiến 
bộ. Khi cái tâm không chịu uên lặng, hấu để cho nó biết 
là nó đang không uên. Đó là bởi uì ta quá muốn cho nó 
được yên nên nó rnới không uên. Cứ tiếp tục uiệc hành 
thiền của mình một cách thật bình thản, thì rồi sẽ đến 
một lúc mà nó trở nên tĩnh lặng đúng như theo ước 
muốn của mình.” 


Quà Ngài Đề Lại 68 
* MỤC ĐÍCH CỦA VIỆC ĐI DU HÀNH 


Có một vài Tỳ-kheo và Sa-di, sau khi kết thúc mùa an 
cư, thường thích được đi du hành theo nhóm tới nhiều 
địa điểm khác nhau. Mỗi người trong số họ thường làm 
rùm beng việc chuẩn bị các vật dụng nhu yếu phẩm và 
còn chuẩn bị cả một bộ đầy đủ các trang phụ kiện 
dhutanga. Nhưng rất nhiều người trong số họ lại hành 
xử theo một cách mà xa rời khỏi mục đích của việc đi du 
hành tìm nơi thanh vắng. Chẳng hạn, một vài người còn 
đeo những trang bị đhutanga của họ trên những bộ quần 
áo có điều hoà nhiệt độ. Một số thì đi đến thăm bạn bè cũ 
của họ ở các văn phòng công ty. 

Vậy nên Luang Pu đã từng nói như sau trong một 
buổi họp mặt của các vị thiền tăng, 


“Tự biến mình trở thành một uị Tù-kheo đi chu du 
Uới Uẻ ngoài bảnh choe là không đúng chút nào. Nó đi 
ngược lại uới mục đích của uiệc đi du hành. Mỗi người 
trong chúng ta hãu quán xét thật kỹ uề điều nàu, rnục 
đích của uiệc chu du hành thiền chỉ có duụu nhất một 
điều: là để rèn luuện uà làm sạch cát tâm sao cho nó 
được tự do giải thoát khỏi cấu uếẽ. Đi chu du hành thiền 
chỉ uới cái thân, rà không đem theo cái tâm đi cùng, thì 


2 22 


chẳng có chút gì là tốt đẹp hết cả. 


Quà Ngài Đề Lại 69 
+» ĐÉ DỪNG TA PHẢI BIÉT CÁCH 


Một thiền sinh từng nói với Luang Pu: "Con đã cố 
gắng để dừng sự suy nghĩ đúng như theo những gì ngài 
dạy, nhưng con vẫn chưa thể nào thành công được. Còn 
tệ hơn nữa là con trở nên phát bực và đầu óc con như 
kiểu đờ đẫn đi. Nhưng con vẫn tin tưởng, rằng những 
điều ngài dạy là không sai, vậy nên con muốn được hỏi 
ngài một vài lời khuyên xem nên phải làm gì tiếp theo ạ.” 

Luang Pu đáp lại, 


“Điều đó chứng tỏ là ta hoàn toàn không hiểu được 
Uấn đề. Ta được bảo là phải dừng suụ nghĩ, nhưng tất cả 
những gì ta làm là suu nghĩ uê uiệc dừng suu nghĩ, thế 
thì làm sao mà sự dừng suụ nghĩ thực sự có thể xảu ra 
được? Hấu loại bỏ tất cả các ảo tưởng của ta Uề Uiệc 
dừng suụ nghĩ. Buông bỏ các suụ nghĩ của mình uê uiệc 
dừng suu nghĩ, uà như uậu thì mọi chuuện sẽ chấm hết.” 


Quà Ngài Đề Lại 70 


+ KẾT QUÁ TƯƠNG TỰ, NHƯNG 
KHÔNG HẢN GIÓNG NHAU 


Ngày thứ hai trong tuần trăng khuyết của tháng thứ 
mười một, ngày sinh của Luang Pu, mỗi năm lại rơi đúng 
vào ngày thứ hai sau khi mùa an cư đã kết thúc. Vậy nên 
các học trò của ngài—cả giới học giả lẫn giới hành giả— 
thường thích được đến để đảnh lễ tới ngài vào ngày hôm 
đó, xin ngài cho lời khuyên hoặc trình với ngài về kết quả 
của sự thực hành của họ trong mùa mưa trước đó. Đây là 
một truyền thống mà họ đã giữ gìn cho đến tận khi ngài 
qua đời, 

Luang Pu kết thúc với những lời sau đây, 


“Nghiên cứu Giáo Pháp bằng uiệc đọc uà nghe thì 
cho ra kết quả là các khói niệm uà Ú tưởng. Nghiên cứu 
Giáo Pháp bằng uiệc thực hành thì cho ra kết quả là các 
tầm mức thực sự của Giáo Pháp ở trong tâm.” 


Quà Ngài Đề Lại 71 
* CHỈ CÓ Ở MỘT NƠI 


Phra Maha Thaweesuk là người học trò đầu tiên của 
Luang Pu mà vượt qua được mức thứ chín và cũng là 
mức cuối cùng của kì thi sát hạch Pali. Vậy nên, đứng 
dưới tên của Luang Pu, Wat Burapha đã tổ chức một 
buổi lễ để mừng thành tích này của vị ấy. 

Sau khi Phra Maha Thaweesuk đã đảnh lễ tới Luang 
Pu, Luang Pu cho vị ấy một lời khuyên dạy ngắn: 


“Việc có thể uượt qua được kì thì sát hạch thứ chín 
chứng tỏ rằng ta rất chuyên cần, đủ thông mình, uà rất 
uuên thâm uới Kinh điển, uà như uậu thì có thể được coi 
là một sự hoàn tất của quá trình học tập. Nhưng nếu chỉ 
quan tâm đến uiệc học thì không thể nào mang lạt sự 
giải thoát khỏi khổ đau. Ta còn phải quan tâm đến cả 
Uiệc tu tập rèn luyện tâm nữa. ” 

“Tất cả 64ooo pháp môn của Giáo Pháp đều đến từ 
tâm của Đức Phật. Tất cả mọi thứ đều đến từ cái tâm. 
Bất cứ điều gì ta muốn biết, ta đều có thể tìm kiếm nó ở 
trong tâm.” 


Quà Ngài Đề Lại 72 
* THẺ GIAN VÀ GIÁO PHÁP 


Vào ngày 12 tháng ba năm 1979, Luang Pu đi đến 
Động Viện Sri Kaew nằm trên núi Phu Phaan, thuộc tỉnh 
Sakon Nakorn, trong hơn mười ngày để độc cư và tĩnh 
dưỡng. Vào buổi tối cuối cùng trước khi ngài chuẩn bị ra 
về. Ajaan Suwat cùng với các Tỳ-kheo và Sa-di của tu viện 
đã đến để đảnh lễ tới ngài. 

Luang Pu nhận xét: "Thật dễ chịu khi được nghỉ ngơi 
ở đây. Không khí trong lành, hành thiền dễ dàng. Nó làm 
tôi gợi nhớ đến những tháng ngày xưa thuở tôi còn đi 
chu du." 

Rồi ngài nói lên một bài pháp, trong đó có những lời 
sau đây: 


“Những thứ mà có thể nhận biết được thì đều thuộc 
Uề thế gian. Còn uới thứ rmnà không gì có thể nhận biết 
được nó, đó chính là Giáo Pháp. Mọi thứ của thế gian 
nàu đều đến theo từng cặp, thế nhưng Giáo Pháp là thứ 
mà xuuên suốt toàn bộ chỉ có một.” 


Quà Ngài Đề Lại 73 
s* CÓ NÊN HỎI CHĂNG? 


Nhiều người tha thiết với việc thực hành, dà là tại gia 
hay xuất gia, thì đều không chỉ đơn thuần là chú tâm vào 
việc thực hành mà còn mong muốn được tìm kiếm 
những vị thầy giỏi và có kinh nghiệm trong việc chỉ dạy. 
Từng có một nhóm những Tỳ-kheo hành thiền từ miền 
trung Thái Lan đã đến để dành nhiều ngày lắng nghe 
Giáo Pháp của Luang Pu và những lời chỉ dạy của ngài về 
việc hành thiền. Một trong các Tỳ-kheo nói với Luang Pu 
về cảm xúc của vị ấy: "Con đã tìm kiếm rất nhiều các vị 
thầy, và mặc dù họ đều dạy rất tốt, họ thường chỉ dạy về 
phần Giới Luật, hay là về sự thực hành đi chu du và sống 
theo các khổ hạnh đầu đà, hoặc khác thì là về sự an lạc và 
tnh lặng đến từ việc tu tập thiền định. Nhưng với ngài, 
ngài dạy thẳng tới chỗ cao nhất: vô ngã, tánh không, niết 
bàn. Xin thứ lỗi nếu con hỏi quá thẳng, nhưng khi giảng 
về Niết Bàn, thì ngài đã chứng đạt được nó chưa?” 

Luang Pu trả lời, 


“Chẳng có gì là sẽ chứng đạt, uà cũng chẳng có gì là 
I_< 22 


sẽ không chứng đạt. ”. 


Quà Ngài Đề Lại 74 
* MỤC ĐÍCH CỦA SỰ TU TẬP 


Ajaan Bate, một người thân của Luang Pu, sống ở 
Thiền Lâm Viện Khoke Mawn. Dù cho ông xuất gia chỉ 
khi đã muộn trong đời, nhưng ông vô cùng nghiêm ngặt 
với bản thân trong việc thực hành thiền định và các khổ 
hạnh khác. Luang Pu thường khen ngợi ông, nói rằng sự 
tu tập của ông đã đạt được những kết quả tốt. Khi AJaan 
Bate bị ốm nặng và cận kề cái chết, ông bảo với mọi 
người muốn gặp Luang Pu lần cuối để nói lời từ biệt 
trước khi ra đi. Tôi thông báo tin này cho Luang Pu, và 
ngài đi đến gặp ông ấy. Khi Luang Pu đến nơi, AJjaan 
Bate ngồi dậy và cúi đầu lạy ngài, rồi quay trở lại giường 
nằm như trước mà không nói thêm một câu nào. Nhưng 
nụ cười và gương mặt hạnh phúc của ông có thể dễ dàng 
nhận thấy. 

Luang Pu nói với ông bằng một giọng trong rõ và ân 
cần, 


“Tất cả những sự tu tập mà ông uẫn luôn cố gắng 
thực hành là dành riêng cho sử dụng uào thời khắc nàu. 
Khi đến lúc phải ra đi, hãu khiến cái tâm trở nên một, 
rồi dừng sự tập trung lại uà buông bỏ mọi thứ. ” 


Quà Ngài Đề Lại 75 
* HI VỌNG NHỮNG KÉT QUÁ VIÊN VÔNG 


Khi những người tại gia đến thăm Luang Pu, ngài 
thông thường sẽ không hỏi họ điều gì đó xa vời, ngài sẽ 
hỏi, "Mấy người hành thiền bao giờ chưa?” Một số trả lời 
rằng rồi, một số trả lời rằng chưa. 

Một người phụ nữ, là thành viện của một nhóm nọ, bà 
nhiều lời hơn tất cả các thành viên còn lại, nói rằng, 
"Theo như con thấy, không có cớ gì để chúng con phải vất 
vả ngồi thiền cả. Mỗi năm con đều đi nghe bài tụng 
Mahachaad (một bài kệ tụng dài kể về cuộc đời của hoàng 
tử Vessantara, là tiền kiếp cuối cùng của Đức Phật) ít 
nhất là 13 lần ở rất nhiều ngôi đền khác nhau. Các sư ở 
đấy nói rằng chỉ việc nghe bài tụng Mahachaad thì đã 
đảm bảo cho ta được tái sinh vào thời của Đức Phật Di 
Lặc, ở nơi đấy ta sẽ gặp được không gì ngoài hạnh phúc 
và an lạc. Thế nên sao con lại phải tự làm khó mình bằng 
việc hành thiền chứ?” 

Luang Pu nói, 


“Những thứ tốt đẹp đang ở ngaụ trước rnặt mình, mà 
ta còn không hề tỏ ra quan tâm. Ngược lạt, ta lạt đặt hï 
Uọng của mình uào những điều uiếển uông mà thực sự 
không gì khác ngoài những đồn đoán. Đấu là dấu hiệu 
của một người uô phương cứu chữa. Trong khi cơn 
đường, đạo quả, uà Niết Bàn của thời kì hoằng pháp của 
Đức Phật Thích Ca uẫn còn ở đâu uới ta, hoàn toàn trọn 
Uẹn đầu đủ, mà ta còn đi lăng xăng uà không thèm quan 
tâm đến nó, thì khi thời kì hoằng pháp của Đúc Phật Di 
Lặc đến, ta sẽ đi lắng xăng còn hơn thế nữa.” 


Quà Ngài Đề Lại 76 
s* CHỈ ĐÉN THẺ 


Một vài lần, Luang Pu để ý thấy những người đến 
thực hành với ngài vẫn không thực sự hết lòng, vẫn 
mong mỏi hạnh phúc và hưởng thụ của những thứ thế 
gian, tới mức mà họ không chịu sẵn lòng buông bỏ chúng 
để thực hành Giáo Pháp, ngài bèn cho họ một lời dạy để 
họ suy ngẫm nhằm thấy được rõ ràng bản chất của 
những thứ đó: 


“Tôi uêu cầu chúng ta hãu soi xét uề sự hạnh phúc, để 
thấu một cách chính xác xem đâu là thời điểm hạnh 
phúc nhất của cuộc đời rnình. Khi ta thực sự nhìn kỹ nó, 
ta sẽ thấu rằng nó chỉ có như uậu—không có gì hơn 
những thứ mà ta đã từng kinh nghiệm qua. Tại sao nó 
lại không hơn được như uậu? Đó là bởi thế gian nàu chỉ 
được đến như thế. Đó là tất cả những gì nó có thể nang 
lại—mãi uà mãi mãi như uậu, chẳng có chút gì hơn thế 
cả. Chỉ là sinh, già, bệnh, chết, hết lần nàu đến lần khác. 
Chắc chắn là phải có một hạnh phúc cao thượng hơn thế, 
tốt đẹp hơn thế, bình an hơn thế. Vậu nên tại sao những 
bậc cao quú đã hi sinh những hạnh phúc bó hẹp kia để 
tìm kiếm hạnh phúc mà đến từ sự an lặng của thân, sự 
an lặng của tâm, sự an lặng của cấu uế. Đó mới là hạnh 
phúc mà thực sự an toàn, uới không gì có thể sánh 
bằng.” 


Quà Ngài Đề Lại 71 
* SẼ DỄ DÀNG NÉU TA KHÔNG VƯỚNG MẮC 


Wat Burapha, nơi Luang Pu trải qua mỗi mùa an cư 
trong hơn 5o năm không có ngoại lệ, được toạ lạc ở 
trung tâm của thị trấn Surin, ngay phía trước Văn phòng 
Tỉnh ly và ở bên cạnh Toà Án Tỉnh. Chính bởi lý do này, 
tiếng ồn của ô tô và xe cộ ảnh hưởng rất thường xuyên 
đến khung cảnh yên bình và tĩnh lặng của tu viện. Đặc 
biệt là trong mùa hội Voi thường niên hay trong các ngày 
nghỉ lễ, thường sẽ có âm thanh ầm ï và ánh đèn rực rỡ 
liên tục từ bảy đến mười lăm ngày mỗi dịp. Các Tỳ-kheo 
và Sa-di nào mà tâm vẫn chưa đủ vững chắc thì sẽ đặc 
biệt bị quấy rầy bởi điều này. 

Khi họ mang điều ấy lên trình với ILnang Pu, họ luôn 
nhận được cùng một câu trả lời: 


“Tạt sao ta phải phí phạm thời gian để đến những 
điều ấu? Bản chất tự nhiên của ánh sáng là phải rực rỡ. 
Bản chất tự nhiên của âm thanh là phát ồn ào. Đấu uốn 
là chức năng của chúng. Nếu ta không để tâm tới chúng, 
mọi chuuện sẽ chấm dứt. Hãu cư xử theo một cách mà 
không chống đốt lạt uới hoàn cảnh xung quanh của 
mình, bởi chúng uốn là như uậu. Chỉ đơn giản là hãu đạt 
đến một hiểu biết chân thực uề chúng bằng cách sử dụng 
tới tuệ giác sâu sắc của mình, chỉ có uậu thôi.” 


Quà Ngài Đề Lại 78 


+ ĐÔI LÚC NHỮNG ĐIÊU NGHE 
THẦY LÀM TÔI KINH NGẠC 


Một trong những điểm yếu của tôi là tôi thích nói 
chuyện với Luang Pu theo kiểu nửa đùa. Đó là bởi vì ngài 
không bao giờ để bụng, và luôn dễ dàng tiếp cận đối với 
các Ty-kheo và Sa-di sống cạnh ngài. Có lần tôi hỏi ngài, 
"Trong kinh văn họ nói rằng có tới hàng ngàn hàng tỉ các 
vị chư thiên đến để lắng nghe Đức Phật thuyết pháp. 
Thưa thầy, liệu rằng có đủ chỗ để chứa cho tất cả ngần ấy 
vị? Liệu giọng nói của Đức Phật có đủ lớn để họ nghe rõ 
không?" 

Khi tôi nghe câu trả lời của Luang Pu, tôi đã ngỡ 
ngàng và kinh ngạc, bởi tôi chưa từng được đọc bất cứ 
điều gì như vậy ở trong sách hay được nghe ai đó nói một 
điều như thế bao giờ. Và trên hết, tôi chỉ nghe ngài nói 
như vậy lúc ngài đang ốm nặng và gần kê cái chất. 

Ngài nói, 


“Không có uấn đề gì kể cả nếu các chư thiên có đến 
theo hàng triệu hàng tỉ uị đi chăng nữa, bởi khoảng 
trống của rmnột nguuên tử có thể chứa được tới tám uị 
chư thiên.” 


Quà Ngài Để Lại 79 
* KẾ CÁ VỚI CÂU HỎI KIỂU NÀY 


Một câu hỏi hóc búa không có lời giải đáp mà mọi 
người—dù là trẻ con hay người lớn, thông minh hay ngu 
đần—đã tranh luận một cách vô ích và mãi không đi đến 
hồi kết, đó là: "Cái gì có trước, con gà hay quả trứng?” 
Phần lớn thời gian, mọi người chỉ bàn luận cho vui và 
chẳng bao giờ có thể đi tới một kết luận nào. Vậy nhưng, 
cũng có những người mang câu hỏi này đến hỏi Luang 
Pu, nghĩ rằng ngài chắc cũng sẽ không trả lời câu hỏi 
kiểu như này. Nhưng sau cùng tôi đã được nghe ngài cho 
một câu trả lời không giống bất cứ al, đó là một hôm khi 
mà Phra Bern đến để đấm bóp chân cho ngài và hỏi: 
"Thưa Luang Pu, cái nào có trước, con gà hay quả 
trứng?” 

Luang Pu trả lời, 


“Chúng đều có cùng lúc.” 


Quà Ngài Đề Lại 80 
* MỘT LỜI QUỞ MẮNG 


Có những lần Luang Pu gần như phát bực với những 
người mà hầu như chẳng bao giờ chịu hành thiền, mà lại 
đến hỏi ngài cách để đẩy nhanh tốc độ nhằm có được kết 
quả ngay lập tức. 

Ngài quở mắng họ, 


“Chúng ta tu tập uới mục đích là để chế ngự, uới mục 
đích là để buông bỏ, uới mục đích là để tháo buộc các 
ham muốn, uới mục đích là để đặt dấu chấm hết cho khổ 
đau, chứ không phải là uì mục đích để nhìn thấu những 
cung điện ở cối trời. Ngaụ cả uiệc thấu được Niết Bàn 
chúng ta cũng không lấu đó làm mục đích. Xét cho cùng, 
Niết Bàn là thứ mà trống lặng, không có hình thù. 
Không có điểm dừng nào cho nó, uà uới nó không gì có 
thể sánh ngang bằng. Chỉ khi chúng ta tiếp tục gắng sức 
trong uiệc thực hành, thì lúc ấu ta mới có thể tự mình 
biết được cho bản thân.” 


Quà Ngài Đề Lại 81 


+ BUÔNG BỎ THỨ NÀY CHÍ ĐỀ 
DÍNH MẮC VÀO THỨ KHÁC 


Một trong những người học trò tại gia của Luang Pu 
đến để đảnh lễ tới ngài và thông báo một cách tự hào về 
những kết quả mà vị ấy đã đạt được nhờ việc thực hành, 
nói rằng, "Con thực sự rất vui khi gặp thầy ngày hôm 
nay, bởi con đã thực hành đúng theo với lời chỉ dạy của 
thầy và đã từng bước thấy được kết quả. Khi con bắt đầu 
hành thiền, con buông bỏ tất cả những niệm tưởng bên 
ngoài, và cái tâm ngừng lại mọi sự hỗn loạn của nó. Nó 
thu tập lại, trở nên yên lặng, và nhập vào định tâm. Mọi 
vọng tưởng khác đều biến mất, chỉ còn lại mỗi niềm 
hạnh phúc, một niềm hạnh phúc tuyệt diệu, mát mẻ và 
tươi mới. Con có thể an trú tại đó lâu đến chừng nào con 
muốn." 

Luang Pu mỉm cười và nói, 


“Rất rừng khi anh đạt được kết quả tốt. Nói uề hạnh 
phúc của định, nó thực sự là hạnh phúc. Không gì khác 
có thể sánh bằng. Nhưng nếu ta bị mắc kẹt chỉ ở tầm 
mức ấu, thì đó là tất cả những gì ta có thể nhận được. Nó 
sẽ không sinh khởi lên tuệ giác của Chánh Đạo để có thể 
cắt bỏ được tái sinh uà luân hồi, tham ái uà dính mắc. 
Vậu nên bước tiếp theo là hấu buông bỏ đi cái hạnh phúc 
đó uà quán xét năm uuấn để thấu chúng được rõ ràng.” 


Quà Ngài Đề Lại 82 
s* MỘT SO SÁNH 


“Tâm của một bậc cao quý, người mà đã đạt tới sự 
xuất thế gian, mặc dầu có thể sống với thế gian, dẫu môi 
trường bên ngoài có thế nào, nhưng tâm vị ấy không thể 
nào bị lôi cuốn bởi thế gian để còn bị xáo trộn và pha tạp 
với chúng được nữa. Hay nói cách khác, những vấn đề 
của thế gian (được, mất, khen, chê, vinh, nhục, sướng, 
khổ) không thể nào chế ngự được vị ấy, không thể nào lôi 
vị ấy quay trở lại với tầm mức của kẻ phàm phu. Vị ấy 
không còn bao giờ nữa phải chịu sự chỉ phối của ô nhiễm 
và tham ái.” 


“Cũng giống như nước dừa. Khi ta đã bổ quả dừa uà 
lấu nước dừa ra khỏi sọ dừa, rồi đem đun nóng nó trong 
nồi cho đến khi phần dầu dừa tách biệt ra, lúc ấu ta sẽ 
không thể nào biến nó trở lạt nước dừa được nữa. Bất kể 
ta có trộn dầu uào nước nhiều đến bao nhiêu, ta sẽ 
không thể nào biến đầu dừa qua trở lại nước dừa được 
nữa.” 


Quà Ngài Đề Lại 83 
s* MỘT SO SÁNH NỮA 


“Con đường, đạo quả, và Niết Bàn đều mang tính cá 
nhân: Ta chỉ có thể thấy được chúng tự cho bản thân 
mình. Những người mà tu tập đến tâm mức ấy sẽ tự thấy 
chúng cho bản thân mình, sẽ tự sáng tỏ về chúng cho bản 
thân mình, sẽ chấm dứt hoàn toàn mọi nghi ngờ của họ 
về Giáo Pháp của Đức Phật. Nếu ta vẫn chưa đạt được tới 
tầm mức ấy, tất cả những gì ta có thể làm chỉ là phỏng 
đoán. Bất kể dẫu ai đó có giải thích chúng cho ta một 
cách sâu sắc đến thế nào, hiểu biết của ta về chúng vẫn 
chỉ là phỏng đoán. Bất cứ thứ gì là phỏng đoán chắc chắn 
sẽ phải có nghi ngờ. 

“Giống như câu chuyện về rùa và cá. Con rùa sống ở 
hai thế giới: thế giới trên bờ và thế giới dưới nước. Còn 
con cá, nó chỉ sống ở một thế giới, thế giới dưới nước. 
Nếu như ngoli lên bờ, nó sẽ chết. “Một ngày, có một con 
rùa xuống dưới nước, nó kể với một bầy cá về những 
điều vui thú có ở trên bờ: ánh sáng đẹp, màu sắc đẹp, và 
không gặp phải những khó khăn như khi sống ở dưới 
nước. 

“Những con cá vô cùng ngạc nhiên, và chúng muốn 
biết cuộc sống ở trên bờ là thế nào, nên chúng hỏi rùa, 
"Ở trên bờ có sâu không?" 

“Rùa trả lời, "Tại sao nó lại sâu chứ? Nó là bờ mà. 

“Lũ cá: "Ở trên bờ có nhiều sóng không?" 

“Rùa: “Tại sao nó lại có sóng chứ? Nó là bờ mà." 

“Lũ cá: "Ở trên bờ có tối tăm như ở đáy bàn không?" 

“Rùa: “Tại sao nó lại tối tắm chứ? Nó là bờ mà." 

“Để ý những câu hỏi của lũ cá. Chúng chỉ đơn giản là 
lấy những trải nghiệm của việc sống ở dưới nước để hỏi 
rùa, và con rùa chẳng thể làm gì khác ngoài việc nói 
không.” 


Mi 


“Tâm của một người phàm phu mà suụ đoán uề cơn 
đường, đạo quả, uà Niết Bàn, thì cũng chẳng khác gì uới 
bầu cá kia.” 


Quà Ngài Đề Lại 84 
‹* NHỮNG THỨ BÊN TRONG VÀ BÊN NGOÀI 


Buổi tối ngày mùng 2 tháng tư năm 198I, sau khi 
Luang Pu vừa trở về từ một buổi lễ ở cung điện và đang 
nghỉ ngơi tại trú xứ của tu viện Hoàng gia ở Wat Bovorn, 
một Tỳ-kheo cấp cao và cũng đồng thời là một thiền giả 
đã đến thăm và nói chuyện với ngài về Giáo Pháp. Câu 
hỏi đầu tiên của vị ấy là thế này: "Họ nói rằng một ai đó 
nếu là quỷ thần ở một kiếp sống trước, khi sinh trở lại 
làm người, có thể học được các phép thuật và sẽ rất có uy 
lực trong việc sử dụng chúng. Điều đó đúng đến mức 
nào?” 

Luang Pu ngồi ngay dậy và trả lời, 


“Tôi chưa bao giờ quan tâm đến những thứ kiểu như 
Uậu. Nhưng đã bao giờ ông thiền định tới một mức nàu: 
hasifuppapada: sự chuuến động của cái tâm khi mà tự 
bản thân nó mỉm cười, uới không một chủ định là sẽ 
cười? Nó xảu đến chỉ ở tâm của một bậc cao quú. Nó 
không xảu đến ở những người bình thường, bởi nó nằm 
ngoài phạm ui của những thứ nhân duuên phụ thuộc— 
hoàn toàn tự do tự trong chính nó.” 


Quà Ngài Để Lại 85 
* KHÔNG GIỮ KẾ CÁ NĂM GIỚI 


Các vị Tỳ-kheo trưởng thượng thường có rất nhiều đệ 
tử, cả tại gia và xuất gia. Và trong số những đệ tử này 
cũng có cả người tốt và người xấu. Đặc biệt là với các T- 
kheo: có rất nhiều vị tốt, nhưng cũng có một vài vị xấu 
xen lẫn vào. Một trong những Tỳ-kheo sống gần Luang 
Pu thường hay hơi vô tư một chút trong việc lấy đồ mà 
không xin phép. Mọi người trình báo việc này lên Luang 
Pu, nhưng ngài thường không bình luận gì về điều đó. 

Một lần khi ngài muốn một thứ mà vị Tỳ-kheo kia đã 
lấy, ngài bảo một Ty-kheo khác đến hỏi vị ấy, nhưng vị 
Ty-kheo kia phủ nhận là đã lấy nó đi. Vị T-kheo thứ hai 
quay về thông báo cho Luang Pu là vị Tỳ-kheo kia đã chối 
bỏ việc lấy đồ. 

Luang Pu không than phiền gì, mà ngài chỉ nói: 

“Nhiều uị Tù-kheo quá gắng sức uào uiệc giữ gìn 227 
điều giới, nên họ quên bằng đi mất uiệc phải giữ gìn 
năm giới đầu tiên.” 


Quà Ngài Đề Lại 86 
* KHÔNG PHIÊN LUY 


Lúc ấy là sau 1oh tối, tôi thấy Luang Pu đang ngồi 
nghỉ, nên tôi lại bảo ngài, "Thưa Luang Pu, AJjaan Khao đã 
mất." 

Thay vì hỏi khi nào và ra sao, Luang Pu nói, 


“À ừ. Ajaan Khao cuối cùng cũng đã xong uới uiệc 
gồng gánh cái gánh nặng năm uẩn của mình. Bốn năm 
trước tôi đến thăm ngài ấu uà đã thấu tất cả những khó 
khăn mà cơ thể của ngài ấu mang lại. Ngài ấu lúc nào 
cũng cần phải có người chăm sóc. Còn tôi, tôi không có 
nghiệp xấu nào đối uới cơ thể. Nhưng uới những nghiệp 
xấu mà hên hệ đến cơ thể, kể cả những bậc cao quú—Bất 
kể tầm mức nào uị ấu chứng đạt—thì uẫn phải bằng lòng 
uới những điều ấu cho đến khi họ được giải thoát hoàn 
toàn khỏi chúng uà không còn phải can dự gì tới chúng 
nữa. Trạng thái tâm bình thường sẽ phải sống chung uới 
những điều nàu. Nhưng uới cái tâm đã được khéo tu 
tập, khi những điều ấu khởi lên, nó ngqu lập tức buông 
bỏ chúng để duy trì sự bình uên của nó, uới không một lo 
âu, không một dính mắc, tự do giải thoát khỏi gánh 
nặng phải hiên luy uới chúng. Tất cả chỉ có uậu.” 


Quà Ngài Đề Lại §7 
* CÁCH MÀ GIÁO PHÁP BẢO VỆ 


Trận đại hoả hoạn ở Surin để lại hậu quả với rất 
nhiều khổ đau: một sự huỷ hoại tài sản vô cùng lớn và 
một cảm giác mất mát trong chua xót. Nhiều người dân 
còn khốn quẫn đến mức phát điên. Mọi người từng dòng 
lũ lượt kéo đến gặp Luang Pu và kêu than về những việc 
tốt mà họ đã làm trong quá khứ, nói rằng, "Chúng con đã 
làm nhiều công đức ở chùa và đã thực hành Giáo Pháp từ 
thời ông bà của chúng con. Tại sao những phước lành đó 
chẳng hề giúp chúng con? Tại sao Giáo Pháp không bảo 
vệ chúng con? Ngọn lửa đã hoàn toàn nuốt chửng ngôi 
nhà của chúng con." Rất nhiều người trong số này sau đó 
đã dừng việc đến chùa làm công đức bởi vì Giáo Pháp 
chẳng hề bảo vệ ngôi nhà của họ khỏi bị cháy rụi. 

Luang Pu nói, 


“Giáo Pháp không hề giúp con người theo cách đó 
một chút nào. Ngọn lửa chỉ đơn giản là thực hiện đúng 
chức năng của nó. Điều nàu có nghĩa là sự huỷ hoạt, mất 
mát, phân tán, chỉa lụ uẫn luôn luôn có mặt ở thế gian 
nàu cùng uới chúng ta. Còn uới những ai thực hành 
Giáo Pháp, những người mà có Giáo Pháp ở trong tâm, 
khi họ gặp phải những điều nàu, họ hiểu được cách để 
làm chủ cát tâm sao cho nó không phải chịu đau khổ. Đó 
là cách mà Giáo Pháp giúp đỡ. Chứ không phải là nó 
giúp bằng uiệc bảo uệ chúng ta khỏi già hau chết haụ 
thiếu thốn ha hoả hoạn. Không phải như uậu một chút 
nào.” 


Quà Ngài Để Lại 88 


* CHỈ THỰC HÀNH MỚI GIẢI QUYẾT 
ĐƯỢC NGHI NGỜ 


Khi người ta hỏi Luang Pu về cái chết và sự tái sinh, 
hay về kiếp sau hoặc kiếp trước, ngài chẳng bao giờ có 
hứng thú để trả lời. Hay như có người tranh luận rằng họ 
không tin cõi trời hay địa ngục là có thật, ngài chẳng bao 
giờ cố gắng để lý lẽ với họ hay vận những bằng chứng để 
bẻ gấy lý luận của họ, thay vào đó, ngài cho họ một lời 
khuyên như này: 


“Những ai thực hành Giáo Pháp không cần phải mất 
công suụ nghĩ tới kiếp trước haqụ kiếp squ, hoặc cối trời 
haqu địa ngục. Tất cả những gì họ cần làm là quuết tâm 
uà kiên trì thực hành đúng theo uới những nguuên tắc 
của giới, định, tuệ. Nếu quả thực có tới 16 tầng trời như 
họ nói trong kinh sách, thì những người thực hành tốt 
chắc chắn sẽ lên được tới những tầng mức ấu. Còn nếu 
như cối trời hau Niết Bàn không tồn tại, thì những 
người thực hành tốt cũng sẽ không thiếu đi những lợi ích 
thiết thực ngaụ trong hiện tại. Họ chắc chắn sẽ được 
hạnh phúc, uà là những con người ở tầm bậc cao. ” 

“Lắng nghe những gì người khác nói, hoặc tìm kiếm 
kiến thức trong sách uở, sẽ không thể nào giải quuết 
được nghĩ ngờ của ta. Mà ta phải thực sự bỏ công sức 
Uào Uiệc thực hành thì mới sinh khởi lên được những 
hiểu biết sáng tỏ rõ ràng. Đấu là lúc mnà rnọi nghỉ ngờ sẽ 
tự chúng được hoàn toàn giải quuết.” 


Quà Ngài Đề Lại 89 
* ĐÓ CÓ PHẢI TÁT CÁ NHỮNG GÌ HỌ MUÓN? 


Mọi người thường theo từng nhóm đến để lắng nghe 
quan điểm của Luang Pu về tái sinh, và họ tuyên bố rằng 
người này hay người nọ có thể nhớ được các kiếp trước, 
thấy được họ từng là aI trong quá khứ hay ai là cha mẹ 
hoặc họ hàng của họ trong những đời trước. Với họ, 
Luang Pu thường nói, 


“Tôi chưa bao giờ quan tâm đến những hiểu biết kiểu 
như Uuậu. Ngaụ cả tiệm cận định cũng có thể sinh khởi 
lên nó. Mọi thứ đều đến từ cái tâm. Bất cứ điều gì ta 
muốn thấu hoặc biết, cái tâm sẽ ban cho ta những hiểu 
biết hoặc cảnh trí ấyu-uà nó rất nhanh uới uiệc đó. Nếu 
như ta thoả mãn chỉ uới tầm rnức hiểu biết ấu, thì một 
kết quả tốt là ta sẽ trở nên sợ hãi uới uiễn cảnh bị tái 
sinh ở tầm bậc thấp. Và như uậu ta sẽ đặt quuết tâm để 
làm uiệc tốt, trở nên bố thí rộng lượng, giữ gìn giới 
hạnh, uà không làm hại các chúng sinh khác. Và tq sẽ có 
thể mỉm cười, tin tưởng uào quả lành của phước báu 
mình làm.” 

“Nhưng đối uới uiệc loại bỏ ô nhiễm để tiêu diệt u mê, 
tham đi, uà dính mắc, nhằm có thể đạt được sự giải 
thoát hoàn toàn khỏi khổ đau, thì đó là cả một chuuện 
khác.” 


Quà Ngài Đề Lại 90 
* KHÔNG KẺ TRUYỆN 


Trong suốt thời gian dài tôi sống cạnh Luang Pu, 
chưa bao giờ tôi nghe ngài kể một mẩu truyện hay có 
những câu chuyện lôi cuốn nào trong lời dạy của ngài— 
không có truyện tiền thân Đức Phật hay những câu 
chuyện liên hệ tới thời hiện tại. Tất cả những lời dạy của 
ngài chỉ là bốn sự thật cao quý, đơn giản và thuần khiết, 
ở tầm mức tuyệt đối hoặc khách quan. Hoặc không thì 
chúng là một số ít những lời nhận xét mà đã được chọn 
lọc cẩn thận, giống như kiểu ngài đang cố trở nên giản 
kiệm trong lời nói của mình. Ngay cả khi ngài hướng dẫn 
về các lễ nghi hoặc sự cúng dường hay về các đạo hạnh 
cơ bản, ngài giảng theo một cách rất tự tại. Phần lớn, 
ngài chỉ nói, 


“Các nghỉ lễ uà các hoạt động làm công đúc có thể 
xem là những phương tiện thiện xảo, nhưng nhìn từ 
quan điểm của một người hành thiền thì chúng chỉ đưa 
đến một lượng nhỏ kỹ năng, thế thôi.” 


Quà Ngài Đề Lại 9 
s* LẠ THƯỜNG 


Sau buổi lễ khánh thành của viện bảo tàng Phra 
Ajaan Mun, Luang Pu tiếp tục di chuyển xa hơn để đến 
thăm Ajaan Funn ở Động Khaan. Vào những ngày ấy, các 
phương tiện cỡ lớn không thể nào đi xa hơn được so với 
chân quả đồi nơi mà hang động toạ lạc, như vậy có nghĩa 
là Luang Pu phải leo một quãng khá xa mới lên được quả 
đồi. Điều này ngài thấy vô cùng mệt mỏi, và phải dừng 
nghỉ nhiều lần để lấy lại hơi thở. Về phần mình, tôi cảm 
thấy thực sự chạnh lòng khi để ngài phải trải qua nhiều 
khó nhọc như vậy. Và cuối cùng, khi ngài lên tới được 
gian tiếp khách ở trên đỉnh quả đồi và sau khi Ajaan 
EFunn đã đảnh lễ tới ngài, thì Ajaan Thate cũng tình cờ 
lên tới nơi và xuất hiện ở đó. 

Nhìn thấy ba vị đại trưởng lão này không hẹn mà gặp 
và nghe họ trò chuyện một cách thân thiện với nhau 
trong một bầu không khí chan hoà và vul tươi, cảm giác 
chạnh lòng trong tôi khi nãy đã hoàn toàn tan biến và 
thay vào đó là một niềm hân hoan vui sướng. 

Ajaan Funn tỏ lòng ngưỡng mộ tới Luang Pu, nói 
rằng, "Sức khoẻ của ngài thật là tốt. Ñgay ở cả tuổi này, 
ngài vẫn có thể leo hết lên được ngọn đồi." 

Luang Pu trả lời, 


“Tôi thực sự không khoẻ uậu đâu. Nhưng tôi đã xem 
xét tới uấn đề nàu uà thấu rằng mình không có nghiệp 
xấu nào đối uới lại cơ thể. Khi tôi không thể nào dùng 
tiếp cái thân nàu được nữa, tôi chỉ đơn giản là bỏ nó đi, 
thế thôi.” 


Quà Ngài Đề Lại 92 
s* LẠ THƯỜNG HƠN NỮA 


Tôi chắc là bạn có thể tưởng tượng được đám đông 
các vị cư sĩ tại gla xung quanh đó trở nên hồ hởi như thế 
nào khi được chứng kiến buổi gặp mặt đầy duyên ngộ 
giữa ba vị thiền sư lớn này. Cơ hội kiểu như này quả 
không dễ kiếm tìm. Vậy nên hai nhiếp ảnh gia đến từ 
Surin bắt đầu chụp lấy nhiều ảnh nhất mà họ có thể. 

Khi chúng tôi quay lại xe buýt cho chuyến hành trình 
trở về, hai thợ ảnh nhận thấy mọi người đều nóng lòng 
cho những bức hình, nên họ thông báo rằng họ sẽ phóng 
lớn ảnh thành những tấm 12 inch và bán chúng, với số 
tiền thu được sẽ để hỗ trợ Tu viện Rừng Jawn Phra. Tôi 
tự nhủ với mình rằng điều này quả thực không có gì hay 
ho, khi thấy một mác giá được gắn lên ảnh của các vị 
ajaan với mục đích để bán chúng, nhưng hầu hết mọi 
người trên xe buýt đều đặt mua. 

Khi các thợ nhiếp ảnh về rửa phim, họ phát hiện ra 
rằng, trong số hơn hai mươi bức ảnh mà họ đã lặn lội hết 
công sức để chụp lấy, tất cả đều hoàn toàn trống trơn, 
như một bầu trời trong vắt không mây. Điều đó đã đặt 
dấu chấm hết cho hi vọng của mọi người về những tấm 
hình, và sau cùng thì, đó cũng là buổi gặp nhau cuối cùng 
của ba vị aJaan lớn ấy. 


Quà Ngài Để Lại 93 
* SỰ THẬT NHƯ CÁCH NGÀI THẦY NÓ 


Khi có người hỏi Luang Pu rằng liệu ngài đã đọc chút 
nào về những tình tiết ghi chép lại về cuộc đời của AJaan 
Mun hay chưa, ngài thường trả lời, "Một ít." Và câu hỏi 
tiếp theo thường sẽ là, "Vậy ngài nghĩ thế nào về tất cả 
những thần thông và các biến cố phi thường mà họ kể 
lại?" Luang Pu thường trả lời, "Quay trở lại những ngày 
tôi còn sống cùng với AJaan Mun, tôi chưa bao giờ nghe 
ngài ấy nhắc gì tới chúng." 

Bình thường, mỗi khi Luang Pu nói tới Ajaan Mun, 
ngài chỉ nói về những thực hành khổ hạnh của ngài ấy, 
nói rằng, 


“Trong các thế hệ Tù-kheo sau nàụ, tôi chưa từng 
thấu một uị nào mà gìn giữ các đạo hạnh nàu một cách 
nghiêm ngặt như AJjaan Mun. Ngài ấu chỉ mặc ụ áo làm 
từ mảnh uải bỏ đi uà do tự chính ngài khâu 0uà nhuộm 
lại. Ngài không bao giờ dùng ụ mau sẵn được cúng 
dường bởi bất kỳ ai. Ngài sống ở trú xứ trong rừng 
trong suốt cuộc đời của mình. Ngài chỉ ăn đồ ăn nhận 
được khi đi khất thực, uà chỉ ăn ở trong bình bát. Nga 
cả khi ngài bị ốm nặng, ngài uẫn ngồi dậu uà đặt bát 
Uào lòng để người khác bỏ thức ăn uào. Ngài không bao 
giờ dùng tới những đồ thọ dụng đặc biệt đến từ uiệc trải 
qua mùa An Cư haqụ là nhận ụ Kathima. Ngài không bao 
giờ đính líu tới những uiệc xâu dựng, uà không bao giờ 
cố thuuết phục người khác làm như Uuậu.” 


Quà Ngài Đề Lại 94 
* TRÁ LỜI CÂU HỎI BẰNG CÂU HỎI 


Bởi tôi có mối quan hệ thân tình với Luang Pu trong 
một thời gian dài, nên mỗi khi tôi hỏi ngài một câu hỏi, 
ngài thường trả lời bằng việc hỏi lại tôi một câu—đó là 
cách ngài khiến tôi tự suy ngẫm mày mò ra câu trả lời 
cho chính mình. 

Chẳng hạn, khi tôi hỏi, "Tâm của các vị A-la-hán đều 
thanh tịnh và trong sáng. Vậy liệu họ có thể dự đoán kết 
quả xổ số tiếp theo một cách chính xác hay không?” 

Ngài trả lời, "Liệu các vị A-la-hán có còn quan tâm 
đến việc biết tới những chuyện như vậy hay không?” 

Khi tôi hỏi, "Liệu các bậc A-la-hán có còn mơ trong 
lúc ngủ như những người bình thường không?” 

Ngài trả lời, "Chẳng phải mơ là vấn đề của uẩn tạo tác 
hay sao?" 

Khi tôi hỏi, "Liệu rằng đã từng có những người mà 
bản thân họ còn là phàm phu với nhiều nhiễm ô nhưng 
dẫu vậy vẫn có thể chỉ dạy cho người khác để trở thành 
bậc A-la-hán?" 

Ngài trả lời, 


“Chẳng phải đã có nhiều uị bác sĩ, những người mà 
bản thân họ còn nhiều bệnh tật, nhưng uẫn có thể chữa 
trị cho người khác khỏi bệnh hau sao?” 


Quà Ngài Đề Lại 95 
* KHÍ CHÁT CỦA LUANG PU 


Về cơ thế: Ngài có một thể chất khoẻ mạnh và nhanh 
nhẹn, cân đối trong ngoại hình, thơm tho sạch sẽ, với ít 
bệnh tật. Ngài thích được tắm với nước ấm chỉ một lần 
trong ngày. 

Về lời nói: Ngài có một chất giọng trầm, nhưng tiếng 
nói nhẹ nhàng. Ngài là một người ít nói và chỉ nói sự 
thật, nói trực tiếp, với không ý tưởng soạn sẵn trong lời 
nói của ngài. Nói cách khác, ngài không bao giờ gợi ý, 
không bao giờ nói ngọt, không bao giờ mỉa mai, không 
bao giờ tán gẫu, không bao giờ hỏi xin ai điều gì, không 
bao giờ nói về giấc mơ của mình. Ngài cũng không bao 
giờ kể truyện tiền thân hay những câu chuyện ly kỳ nào 
khác. 

Về tính thần: Có một sự thật về ngài—đó là một khi 
ngài đã để tâm vào làm một việc gì đó, ngài sẽ làm nó 
cho đến khi ngài thành công. Ngài luôn tử tế và giàu lòng 
trắc ẩn, yên bình, tĩnh lặng, và nhẫn nại. Ngài không bao 
giờ nổi cơn nóng giận hay cho thấy dấu hiệu của sự bực 
bội hoặc mất bình tính. Ngài không bao giờ tỏ ra khó 
chịu với những thứ bị mất, và ngài không bao giờ dễ 
duôi. Hoàn toàn chánh niệm và tỉnh giác, ngài lúc nào 
cũng vul tươi. Ngài chưa bao giờ trông như mình đang 
phải chịu đựng, và luôn luôn không nao núng bởi thời 
cuộc. Không trạng thái tâm bất thiện nào có thể lay động 
được ngài. 

Ngài luôn dạy chúng tôi, 


“Hấu cố gắng để hiểu sáng suốt rằng sự kiện chỉ là sự 
kiện: chúng phát sinh, thaụ đối, uà biến mất. Đừng khổ 
đau hqụ buồn rầu bởi uì chúng.” 


Quà Ngài Đề Lại 96 
* ĐAU NẶNG, NHƯNG KHÔNG NẶNG BỞI ĐAU 


Bệnh của Luang Pu trở nặng tại bệnh viện 
Chulalongkorn. Vào ngày thứ 17 của đợt điều trị, ngài trở 
nên rất yếu, tới mức mà các bác sĩ phải cho ngài thở bằng 
ống oxy. Khuya muộn hôm đó, lúc sau nửa đêm, một vị 
Ty-kheo có danh tiếng cùng với một số đông các đệ tử 
đến để đảnh lễ ngài. Nhận thấy đây là một dịp đặc biệt, 
tôi dẫn họ đến phòng bệnh của Luang Pu. Luang Pu nằm 
sang bên phải với mắt nhắm trong suốt cuộc viếng thăm. 
Khi vị Tỳ-kheo cùng các đệ tử kính lạy chào ngài, vị Ty- 
kheo ngả tới chỗ ngài và nói trực tiếp vào tai ngài, "Thưa 
Luang Pu, ngài có còn cảm giác đau nữa không?" 

Luang Pu trả lời, 


“Cơ thể uà cảm giác uẫn tồn tại theo đúng uới bản 
chất tự nhiên của chúng, nhưng tôi không tham dự uào 
cảm giác đó một chút nào.” 


Quà Ngài Đề Lại 97 
* MỘT LỎI TẮT AN TOÀN 


Vào ngày 20 tháng 1 năm 1983, ngay trước khi Luang 
Pu chuẩn bị rời bệnh viện Chulalongkorn, các học trò của 
ngài quyết định sẽ hiến tặng một sanghadana (cúng 
dường tăng đoàn) để hồi hướng công đức đến các thế hệ 
đi trước đã xây dựng nên bệnh viện và truyền lại cho các 
thế hệ sau. 

Khi buổi lễ kết thúc, một số các bác sĩ và y tá đến để 
đảnh lễ tới Luang Pu và thổ lộ sự vui mừng của họ rằng 
ngài đã hồi phục. Họ nhận xét một cách thân thiện, "Sức 
khoẻ của ngài vẫn còn tốt và đồi dào lắm. Nét mặt của 
ngài tươi sáng, cứ như là ngài chẳng hề ốm bệnh chút 
nào vậy. Đây chắc hẳn là thành quả của công phu thiền 
định mạnh mẽ của ngài. Chúng tôi thì lại không có nhiều 
thời gian rảnh để thực hành thiền định. Vậy xin thưa, 
liệu rằng có một phương pháp nào vừa đơn giản và lại 
nhanh chóng hay không?” 

Luang Pu trả lời, 


“Bất cứ khi nào ta có thời gian, hãu dùng thời gian 
ấu để thực hành. Rèn luuện cát tâm, quán xét cái tâm, 
đó là phương pháp nhanh chóng nhất, trực tiếp nhất 


2 22 


trong tất cả. 


Quà Ngài Đề Lại 98 
* MỌI THỨ ĐỀU ĐẾN TỪ NGHIỆP 


Trong suốt cuộc đời mình, Luang Pu chưa bao giờ 
chấp nhận khái niệm về "ngày lành" hoặc "tháng tốt”. 
Ngay cả khi ngài được hỏi một câu đơn giản như là, 
"Ngày nào là ngày tốt để xuất gia?" hay "để hoàn tục?” 
hay "Ngày nào là ngày may mắn?" hay "Ngày nào là ngày 
xúi quấy?". Ngài không bao giờ đồng ý với quan niệm 
như vậy. Ngài thường hay nói, "Mọi ngày đều tốt." Nếu 
có người nhờ ngài xác định cho một ngày đẹp, ngài sẽ 
bảo họ là hãy tự mình mà tìm lấy, hoặc không thì ngài 
bảo, "Ngày nào thích hợp thì đó là ngày tốt." 

Rồi ngài kết luận bằng việc nói, 


“Mọi thứ đều đến từ hành ut của chúng ta, ngà lành, 
ngàu rút, ngàu tốt, ngàu xấu, phước, tội: Tất cả chúng 
đều đến từ hành uï của con người.” 


Quà Ngài Đề Lại 99 
s* KHÔNG RA VẺ 


Luang Pu không bao giờ làm việc gì mà để ra vẻ ta 
đây hay để gọi sự chú ý về phía mình. Ví dụ, nếu như có 
người muốn chụp ảnh của ngài, họ phải khéo chọn lấy 
thời điểm thích hợp. Chẳng hạn, nếu ngài đã khoác lên 
đủ tam y để nghe tụng Giới Bổn Patimokkha hay để làm 
lễ thọ giới Tỳ-kheo hay để tham dự các nghỉ lễ này hay 
nghỉ lễ khác, thì nếu như ta xin phép được chụp ảnh ngài 
những lúc như vậy, thì rất dễ. Nhưng nếu ngài đang ngồi 
bình thường mà ta lại hỏi xin ngài đứng dậy rồi mặc y và 
tạo dáng để chụp ảnh, thì lúc ấy sẽ khó vô cùng để khiến 
ngài bằng lòng làm theo. 

Một dạo, có một quý bà đến từ Bangkok mang tới 
một chiếc chăn xịn để cho Luang Pu sử dụng vào mùa 
lạnh. Vài tháng sau, ngay giữa lúc mùa nóng, bà lại ghé 
qua và đến đảnh lễ một lần nữa. Bà xin ngài lấy cái chăn 
ra và tạo kiểu với nó để bà có thể chụp một bức ảnh, bởi 
bà đã quên không lấy một kiểu ảnh lúc bà dâng tặng nó. 
Luang Pu từ chối làm như vậy, ngài nhẹ nhàng nói, 
"Không cần thiết phải vậy đâu." Và ngay cả khi bà hỏi xin 
ngài lần thứ hai, rồi lần thứ ba. Ngài cứ vẫn nói, "Thực 
sự không cần phải vậy đâu." 

Khi bà rời khỏi, tôi cảm thấy khó xử, nên tôi đến chỗ 
Luang Pu và hỏi ngài, "Thầy có nhận thấy là bà ấy bất 
mãn thế nào chứ?” 

Luang Pu mỉm cười và nói, 


“Tôi biết, uà lú do bà ấu bất mãn là bởi bà ấu có một 
trái từn bất mãn.” 


Quà Ngài Đề Lại 100 
* KẾT THÚC CỦA TÁI SINH 


Một lần có một vị thầy dạy thiền kỳ cựu đến để thảo 
luận với Luang Pu về nhiều đề tài Giáo Pháp ở tâm mức 
cao, vị ấy kết thúc với câu hỏi: "Có nhiều vị thiền sư kỳ 
cựu với sở hạnh tốt và gây được nhiều sự kính trọng. 
Ngay cả các vị sư khác cũng công nhận rằng họ đã vững 
vàng trong Giáo Pháp của Đức Phật. Nhưng rồi một vài 
chuyện xảy ra. Hoặc là họ hoàn tục, không thì hành vi 
của họ bắt đầu trở nên lầm lạc, đi ngược lại với Giáo 
Pháp và Giới Luật. Vậy thì một người phải đạt tới cảnh 
giới nào của Giáo Pháp để có thể vĩnh viễn cắt đứt được 
luân hồi, cho không còn phải trôi lăn trong vòng sinh 
tử?" 

Luang Pu nói, 


“Nghiêm trì đúng uới Giới Luật uà gìn giữ các pháp 
hành khổ hạnh là một sở hạnh đáng khâm phục rnà uô 
cùng gợi lên sự khích lệ. Nhưng nếu ta chưa phát triển 
được cái tâm lên đến tầm mức của tăng thượng tâm uà 
tăng thượng tuệ, thì nó luôn luôn có thể thoái lui, bởi nó 
uẫn chưa đạt tới cảnh giới xuất thế. Thực ra, các bậc A- 
la-hán không cần phải biết nhiều. Họ đơn giản chỉ cần tu 
tập tâm mnình để thấu rõ được nắm uấn uà thấu suốt 
được thập nhị nhân duuên (lú duyên khởi). Đó là khi mà 
họ có thể ngừng tạo tác, ngừng tìm kiếm, ngừng tất cả 
các chuuến động của tâm. Ngaqụ tại đó là nơi mà rnọi thứ 
kết thúc. Tất cả còn lạt chỉ là một khoảng trống lặng 
thuần khiết, thanh tịnh, trong sáng—uà rộng lớn, rnột 
khoảng trống lặng bao la.” 


Quà Ngài Đề Lại 101 
* MỘT SO SÁNH 


“Cái ước muốn được thấy và biết để chấm dứt nghi 
ngờ cho bản thân là điều mà ta thấy ở tất cả những người 
tiến bộ. Mọi môn khoa học, mọi lĩnh vực học tập, đều 
được thiết lập nên để con người có thể đặt ra câu hỏi và 
khám phá ra câu trả lời. Đó là lúc mà họ sẽ nỗ lực học tập 
và thực hành để đạt tới mục tiêu của lĩnh vực học tập 
đó.” 

“Nhưng trên bình diện về Giáo Pháp của Đức Phật, 
thì ta phải học tập và thực hành theo một cách cân bằng. 
Và nỗ lực của ta phải thật mãnh liệt thì ta mới có thể tự 
mình tiến vào được tới điều cao thượng nhất của Giáo 
Pháp. Đó là lúc mà tự bản thân ta sẽ chấm dứt mọi nghĩ 
ngờ.” 

“Cũng giống như một người ở nông thôn chưa bao 
giờ nhìn thấy Bangkok. Khi có người bảo anh ta rằng, 
ngoài việc nó là một nơi văn minh phát triển theo nhiều 
cách khác nhau, Bangkok còn có một "Ngọc Thành” [tên 
của bức tường thành bao quanh Cung điện Hoàng Gia] 
và một ngọn "Kim Sơn" khổng lồ [Núi Vàng—tên của 
ngọn bảo tháp ở Wat Sraket], anh ta liền quyết định sẽ đi 
đến Bangkok với kỳ vọng là anh ta sẽ có thể lấy được ít 
ngọc ở trên tường thành và ít vàng ở trên ngọn núi. 
Nhưng khi anh ta cuối cùng cũng đến được Bangkok và 
có người chỉ cho anh, "Đây là Ngọc Thành; kia là Kim 
Sơn," thì điều này ngay lập tức đặt dấu chấm hết cho 
toàn bộ các câu hỏi và kỳ vọng của anh ta.” 


“Đạo, quả, uà Niết Bàn thì cũng giống như uậu.” 


Quà Ngài Đề Lại 102 
* TRÚ XỨ AN TOÀN NHÁT 


Tôi nhớ vào năm 1976 có hai vị thầy dạy thiền từ khu 
vực phía bắc của vùng Đông Bắc, đã đến để đảnh lễ tới 
Luang Pu. Cái cách mà họ thảo luận việc tu tập với ngài 
thật là rất hoan hỉ và đầy khích lệ. Họ miêu tả về các 
phẩm hạnh và các chứng đắc khác nhau của các vị ajaan 
mà họ đã từng sống và thực hành cùng trong một thời 
gian dài, bảo rằng vị luang pu này thì có định là trú xứ 
tâm thường hằng của vị ấy, vị ajaan kia thì sống với 
Phạm Thiên trú, vậy nên mà tại sao có nhiều người kính 
trọng vị ấy; vị luang pu nọ thì an trú trong tứ vô lượng 
tâm, thế nên mà tại sao lại không có giới hạn về số lượng 
học trò mà vị ấy có được, và đó là tại sao mà vị ấy luôn 
được an toàn khỏi hiểm nguy. 

Luang Pu nói, 


“Bất kể tầng bậc nào mà một ujị Tù-kheo đã chứng 
ngộ, theo như những gì tôi quan tâm thì uị ấu cứ tuÙ Ú 
mà trú tạt đó. Còn uề phần tôi, tôi trú uới cái biết.” 


Quà Ngài Đề Lại 103 
* TIẾP TỤC 


Khi hai vị sư đó nghe Luang Pu nói rằng ngài trú với 
cái biết, trong một lúc họ im lặng và rồi nhờ ngài giải 
thích trú với cái biết là thế nào. 

Luang Pu giải thích, 


“Cát biết là trạng thái bình thường của cái tâm mnà 
trống lặng, trong sáng, uà thanh tịnh, là cái tâm mà đã 
dừng uiệc tạo tác, dừng uiệc kiếm tìm, đã dừng toàn bộ 
các chuuến động tỉnh thần—không có gì cả, uà hoàn 


^ 2 


toàn không dính mắc uào bất cứ điều gì. 


Quà Ngài Đề Lại 104 
* KẾT THÚC CỦA PHIÈN NÃO 


Luang Pu thanh tịnh trong lời nói bởi ngài chỉ thích 
nói về điều chân thật. Khi nói, ngài thường chỉ nói về 
mục đích cao thượng nhất trong Giáo Pháp của Đức 
Phật, ngài thường chỉ nói tới những lời của Đức Phật mà 
dẫn trực tiếp đến sự chấm dứt của khổ đau và phiền não. 
Ta có thể thấy được điều này trong một lời dạy của Đức 
Phật mà ngài thường hay trích dẫn nhiều nhất. 

Đức Phật nói, 


“Nàu các Tù-kheo, có một xứ nàu, ở đó không có đất, 
không có nước, không có gió, không có lửa, không có 
tầng khoảng không uô biên, không có tầng Ú thức uô 
biên, không có tầng hư uô, không có tầng không-nhận 
thức-cũng-không-phi nhận thức, không có đời nàu, 
không có đời sau, không có mặt trăng, không có mặt 
trời. Ở đó, nàu các Tù-kheo, ta nói rằng không có đến, 
không có đi, không có ở; không có sinh, không có diệt; 
không có điểm tựa, không có đối tượng, không có biến 
chuuển. Ở đấu là sự kết thúc của khổ đau.” 


Quà Ngài Đề Lại 105 
* LÀN ÓM BỆNH CUỎI CÙNG 


Khi Luang Pu trở về từ bệnh viện vào đầu năm 1983, 
điều đó không có nghĩa là ngài đã hoàn toàn bình phục 
khỏi căn bệnh, chỉ đơn giản là ngài đã phải dùng tới một 
sức chịu đựng phi thường để sống sót thêm được tám 
tháng nữa, cho tới buổi lễ tạo công đức đặc biệt mà đã 
được chuẩn bị cho sinh nhật lần thứ o6 của ngài. Càng 
gần đến ngày của buổi lễ, các triệu chứng bệnh của ngài 
càng trở nên thất thường: cơ thể ngài trở nên cực kỳ mệt 
mỏi, khó chịu, và thỉnh thoảng lúc này lúc khác lại lên cơn 
sốt. Tôi hỏi ngài rằng liệu có nên đưa ngài trở lại bệnh 
viện Chulalongkorn hay không, nhưng ngài trả lời, 
"Không cần phải vậy." Và ngài nói thêm, "Tôi cấm thầy 
không được đưa tôi đi đến đó, bởi cả nếu tôi có đi, tôi 
cũng không thể bình phục." 

Tôi đáp, "Lần cuối thầy ốm, bệnh của thầy còn nặng 
hơn cả bây giờ mà thầy vẫn bình phục được. Lần này nó 
còn chẳng nặng đến như vậy nữa. Chắc chắn là thầy sẽ 
bình phục được." 

Luang Pu nói, 


“Đấu là lần cuối. Lần nàu không phải lần cuối.” 


Quà Ngài Đề Lại 106 
* GÀN ĐÉN PHÚT LÂM CHUNG 


Vào ngày 2o tháng 10, năm 1983, sau 1:0O chiều, tình 
hình của Luang Pu vẫn không khả quan hơn, nhưng dung 
sắc của ngài lại tươi sáng khác thường. Các học trò của 
ngài—các cư sĩ tại gia, các tự viện tăng, các sơn lâm 
tăng—đã đến rất đông cho buổi lễ. 

Lúc 3:oo chiều, một số lớn các sơn lâm tăng đến để 
đảnh lễ tới Luang Pu, ngài ngồi dậy và bàn luận về Giáo 
Pháp với họ. Nói với một giọng rõ ràng, ngài chỉ dẫn họ 
về toàn bộ con đường tu tập, giống như là ngài đang giải 
quyết tất cả các khúc mắc và hoài nghi của họ, và tóm tắt 
toàn bộ các chỉ dẫn về thiền mà ngài đã từng dạy. 

Tối muộn hôm đó, lúc gần 10:00, Luang Pu bảo chúng 
tôi đưa ngài rời khỏi cốc bằng xe lăn. Ngài chậm rãi 
ngước nhìn toàn bộ khung cảnh của tu viện, với không 
một ai nhận ra rằng đó sẽ là lần ngắm nhìn cuối cùng của 
ngài về mọi thứ bên ngoài. 


Quà Ngài Đề Lại 107 


+® MỘT HỎI TƯỞNG CUÔI 
CÙNG VẺ GIÁO PHÁP 


Sau 10:00 tối, Luang Pu bảo chúng tôi đưa ngài trở lại 
phòng, ngài nằm thẳng, đầu kê lên một chiếc gối lớn. 
Ngài bảo tám hay chín vị Tỳ-kheo trong phòng tụng bài 
kinh Bảy Phước Lành cho ngài nghe. Rồi ngài bảo họ tụng 
bài kinh Niệm Giác Chi (Sati-samboJjhanga Sutta) ba lần, 
và kinh Thập Nhị Nhân Duyên ba lần. Rồi ngài bảo chúng 
tôi tụng bài kinh Đại Niệm Xứ (Maha Satipatthana 
Sutta), nhưng không một ai trong chúng tôi đã thuộc lòng 
nó cả. Nên ngài nói, "Mở cuốn Kinh Tụng và tụng đọc từ 
quyển sách." Nhưng không có quyển sách tụng kinh nào 
ở xung quanh. May thay, Ajaan Phuunsak, người đã 
chăm sóc Luang Pu trong suốt thời gian qua, đã mang tới 
quyển sách Kinh Tụng Hoàng Gia của vị ấy đến, vị ấy mở 
quyển sách và tìm kiếm trang có bài kinh, lật qua lật lại 
mãi cho tới khi Luang Pu bảo, "Đưa nó đây.” Rồi ngài mở 
quyển sách đúng đến trang cần tìm mà ngay cả không cần 
nhìn vào quyển sách, và nói, "Tụng đọc từ chỗ này." Điều 
này làm kinh ngạc tất cả các vị Ty-kheo có trong phòng, 
bởi Luang Pu đã mở sách đúng đến bài kinh Đại Niệm 
Xứ, ở trang 172. Bài kinh rất dài, và khiến chúng tôi mất 
hơn hai giờ đồng hồ để đọc hết. Ngài im lặng lắng nghe 
trong suốt khoảng thời gian. 


Quà Ngài Đề Lại 108 
s* NHỮNG LỜI CUÓI CÙNG 


Một lát sau khi chúng tôi đã tụng xong bài kinh Đại 
Niệm Xứ, Luang Pu bắt đầu nói về Đại Bát Niết Bàn của 
Đức Phật, từ lúc bắt đầu cho đến lúc kết thúc. Ở đây, tôi 
xin phép chỉ được trích dẫn những nhận xét cuối cùng 
của ngài: 


“Đức Phật của chúng ta không nhập Niết Bàn trong 
bất cứ các chứng đắc Thiền định nào của ngài. Khi ngài 
rời tứ thiền, tất cả các uẩn tỉnh thần của ngài đều chấm 
dứt cùng lúc, uới không gì còn sót lại. Hau nói cách 
khác, ngài đã để cho uẩn cảm giác của mình dừng ở một 
trạng thái tâm tỉnh thức, một trạng thái tâm bình 
thường của con người, trọn Uuen uới chánh mniệm 0à tỉnh 
giác, uới không một trạng thái tâm nào xen uào để làm 
mù mờ hau làm rnê muội cái tâm một chút nào. Đó là 
cái tâm mà hoàn toàn ở tự trong chính nó. Ta có thể gọi 
trạng thái tâm đó là sự trống lặng ưĩ đại, hau bản thể uũ 
trụ, hau là Niết Bàn, tuỳ ta. Đó là trạng thái tâm mnà tôi 
đã dành trọn đời mình tu tập để có thể đến được. ” 


Đó những lời cuối cùng của Luang Pu. 


Quà Ngài Đề Lại 109 


® MỘT PHÚT GIẦY HOANG VU 
Ở NƠI THÀNH THỊ 


Hãy quay ngược trở lại thời gian một chút tới những 
sự kiện diễn ra gần 1oo năm trước. Nhóm của Luang Pu 
gồm bốn vị du tăng và Sa-di đã tách ra khỏi nhóm của 
AJaan Mun và đang đi du hành qua quận Thaa Khantho 
thuộc tỉnh Kalasin. Khi họ băng qua khu rừng già rậm 
rạp, họ phải đương đầu với mọi thứ hiểm nguy và gian 
nan: với mọi loài động vật hoang đã, và cụ thể là, bệnh sốt 
rét. Và cuối cùng thì, một trong các Tỳ-kheo, do không 
thể chống chọi lại được với bệnh tật, đã chết một cách đầy 
thương tâm ngay trước sự chứng kiến của các đồng đạo. 
Tệ hơn thế nữa, khi Luang Pu tách nhóm và đi cùng với 
chỉ một Sa-di nhỏ tuổi để lại vượt qua một khu rừng 
hoang vu nữa ở gần bản Kut Kawn, bệnh sốt rét đã đến và 
lấy đi mạng sống của vị Sa-di ngay trước mắt ngài. Luang 
Pu chẳng thể làm được gì ngoài chứng kiến điều ấy trong 
sự bàng hoàng không tả xiết, chỉ bởi ngài thiếu đi thứ 
thuốc để chữa bệnh. 

Giờ hãy quay trở về những sự kiện xảy ra ngay sau lúc 
4:00 sáng ngày 30 tháng 10 năm 1083. Hoàn cảnh tương 
tự của rừng núi hoang vu đã quay trở lại trong một lúc ở 
phòng của Luang Pu, bởi cho dù ngài đang ốm rất nặng 
nhưng không có một y tá, hay một giọt dung dịch nước 
truyền nào ở xung quanh. Ở đó chỉ có những học trò xuất 
gla của Luang Pu đang bao bọc xung quanh ngài, giống 
như là họ đang bảo vệ sự tự do tột cùng của ngài để ngài 
có thể buông bỏ cái thân tứ đại trong một sự viên tịch 
không để lại dấu tích—hoàn toàn thanh tịnh, bình lặng, 
và thanh thản. 


Quà Ngài Đề Lại 110 
* NGAY CÁ CHỌN THỜI ĐIỂM CŨNG PHÙ HỢP 


Đức Phật ra đi tìm kiếm chân lý trong sáu năm ròng, 
và khi Ngài chứng đạt Giác ngộ, ngài thành tựu điều ấy 
vào lúc mặt trời bắt đầu hé rạng, hay nói cách khác, vào 
khoảng sau 4:oO sáng. Thành tựu được Chánh Đẳng 
Giác, ngài thuyết pháp trong vòng hơn 45 năm nữa, sử 
dụng khoảng thời gian sau 4:oO sáng mỗi ngày để toả 
nhãn thức của ngài tới chúng sinh để xem ngài nên 
thuyết pháp cho ai vào ngày hôm ấy. Khi thời điểm đến 
cho Niết Bàn tột cùng của ngài, ngài cũng chọn đúng 
khoảng thời gian ấy. 

Một chuỗi các nhân duyên hợp thành đã sinh khởi 
vào ngày mùng 4 tháng 1o, 1888 ở bản Praasaat, tỉnh 
Surin, lớn lên và phát triển theo từng bước, ngài đã sống 
cuộc đời mình theo một cách cao đẹp và đáng khâm 
phục. Ngài ở lại trong màu áo xuất gia cho đến ngày cuối 
cùng của cuộc đời mình, hạnh tu tập của ngài như một 
tấm gương mẫu mực, thực sự là một "phước điền tối 
thượng cho thế gian". Ngài đã nỗ lực hết sức mình vì lợi 
ích đích thực của bản thân và vì lợi ích đích thực của mọi 
người xung quanh cho đến ngày 3o tháng 10 năm 1983. 
Đó là khi Luang Pu rời bỏ cái thân tứ đại vào lúc 4 giờ 13 
phút sáng—và chỉ có như thế. 

Một điều đáng kinh ngạc là các học trò của ngài—dầu 
tại gia hay xuất gia, trú ở thành thị hay trú ở rừng núi— 
trước đó đều đã quy tụ về để làm công đức cho buổi lễ kỷ 
niệm ngày sinh thứ o6 của Luang Pu, thời điểm hoàn tất 
tám chu kỳ mười hai năm của ngài, cứ như kiểu là họ đã 
chuẩn bị sẵn cho sự kiện này. 


Quà Ngài Đề Lại 111 


® KHÔNG CÓ NGHIỆP XÂU NÀO 
ĐỎI VỚI CƠ THÊ 


Chỉ đến lúc này tôi mới hiểu điều Luang Pu nói khi 
ngài bảo ngài không có nghiệp xấu nào đối với lại cơ thể. 

Bởi cho dù ngài đã bước sang tuổi oó, cơ thể của ngài 
vẫn khoẻ mạnh, hoạt bát, sạch sẽ, và nhẹ nhàng. Luôn 
luôn đầy đủ chánh niệm và tỉnh giác, ngài không phải 
chịu một chút nào sự tiều tuy hay đãng trí của tuổi già. 

Khi đến lúc cho ngài phải ra đi, ngài ra đi thanh thản 
với không một dấu hiệu của sự đau đớn hay trở ngại. 
Ngài không tạo ra một khó khăn nào, dù là về tĩnh thần 
hay thể chất, đối với những người mà chăm sóc tới ngài: 
không có sự lãng phí nào về bác sĩ, y tế, hay thời gian của 
bất cứ a1. 

Trong khung cảnh tĩnh lặng của thời điểm gần sáng, 
thoát khỏi những âm thanh của con người hay xe cộ—kể 
cả những cành lá trên cây cũng yên lặng, bầu không khí 
trong lành và mát mẻ, với những hạt mưa phùn nhẹ rơi 
như bông tuyết —Luang Pu, một thành viên của Tăng 
Đoàn cao quý và thanh tịnh, đã từ giã cơ thể của mình, 
để lại cho chúng tôi chỉ với những đức hạnh của ngài, để 
chúng tôi sẽ mãi nhớ và khắc ghi cho tới suốt cuộc đời. 


+ TỪ ĐIỄN THUẬT NGỮ 
Ajaan (Pali: acariya): Thầy, bổn sư. 


Buddho: Tỉnh thức; Giác ngộ. Một danh xưng của 
Đức Phật. 


Dhutanga: Khổ hạnh đầu đà. Là những hạnh tu 
hành mà một vị Tỳ-kheo tự nguyện tu giữ để đào thải, 
phủi bỏ các cấu uế và phiền não nhằm có thể cầu được 
Phật đạo. Hạnh đầu đà có 13 mục: - Tỳ kheo mặc y bằng 
vải đo lượm được - Tỳ kheo chỉ mặc duy nhất Tam y. - Tỳ 
kheo chỉ ăn vật thực mà mình ởđi xin. - Tỳ kheo phải khất 
thực từng nhà. - Tỳ kheo phải ngồi một chỗ mà ăn, đứng 
dậy thì hết ăn. - Tỳ kheo chỉ được ăn vật thực trong bát 
xin được. - Tỳ kheo không được ăn ngoài giờ ngọ. - Tỳ 
kheo phải ở nơi rừng vắng. - Tỳ kheo phải ở nơi cội cây. - 
Tỳ kheo phải đứng và ngồi nơi chỗ trống chứ không được 
ở trong chỗ có bóng mát. - Tỳ kheo ở nơi mồ mả. - Tỳ 
kheo ở nơi mà đã được chỉ định. - Tỳ kheo đứng và ngôi 
từ mặt trời lặn đến mặt trời mọc chứ không được nằm. 


Uẩn: Hợp; nhóm; là những thành tố hợp nên một cá 
nhân và chung lại là những trải nghiệm về thế giới, mà 
từ đó bản ngã được tạo tác ra, có tất cả năm uẩn (sắc, 
thọ, tưởng, hành, thức) và chia ra làm hai: một về vật 
chất, hai về tinh thần. Vật chất: Sắc uẩn do đất, nước, 
gió, lửa, bốn chất hợp thành nên cơ thể và muôn vật. 
Tỉnh thần: Thọ uẩn là những cảm giác, khổ, vui hoặc 
không khổ không vui... Tưởng uẩn là tưởng về những cái 
quá khứ hay tương lai. Hành uẩn là những nghĩ suy của 
mình. Thức uẩn là ý thức phân biệt. 


Luang Pu: Cha già đáng kính. 


Päatimokkha: Bộ 227 giới luật căn bản của Tỳ-kheo, 
tụng đọc mỗi nửa tháng. 


Phra: Tôn đức, Đại đức. Danh xưng thông thường 
cho một vị sư. 


'Wat: Đền, chùa. 


